Tập III 


PHONG THỦY ONG DỤNG 


617 



Ị 

A. ĐẠI CƯƠNG VỀ DƯƠNG TRẠCH 

I- KHÁI NIỆM VỀ DƯƠNG TRACH 

Trong phong thủy dù Âm hay Dương trạch, trước khi cứ sự 
chôn cất hay xây dựng người ta đều phải xem qua địa thế cua 
cuộc đât (gọi là tướng địa), trước tiên họ nhắm vùng áy có an 
toàn cho mồ mả hay nhà cửa không. Lâu dần thành một thung 
]ệ "xem đât”, từ đó có được -nhưng kinh nghiệm, ngày càng 
phát huy thêm. Qua sự tham khảo một số sách xưa ta loại bo 
dần đi những điều câm kỵ hoặc tin tương một cách nhám nhí. 

ơ nước ta trong ca dao hoặc văn thơ cũng có ít nhiều chất 
phong thủy tham gia vào. Bình thường chúng ta ít để ý đến, 
nhưng khi có dịp đỏi chiếu và suy gảm thì ta thấy được một sô 
họp lý qua nhừng điều cấm kỵ trên. 

Dù Ảm hay Dương trạch đứng trên góc độ đạo lý cũng có 
những cái đồng dạng với nhau. Cái lợi của phong thiiy Dương 
trạch là nhấm vào cuộc đất, phương hướng sao cho an toàn, bố 
trí cây cánh sao cho hơp lý và có nghệ thuật, giông nước, ngọn 
dồi đỏi với ngôi nhà sao tho được hừu dụng. 

Ngoài ra, trong phong thúy Dương trạch không liên quan 
gì đèn sự thành bại cua con người nhưng vẩn bị cấm kỵ là do 
phong tục hay cô lệ của vùng đó. 

1) Dương trạch khí: Khí nhà chia làm 3 loại: 
a) Nạp khí: Làm sao vận dụng được khí trong lành cua 
thiên nhiên đế đưa vào nhà. Muốn vậy, chung quanh nhà phai 
quang đãng, thông thoáng sạch sè, cứa nẻo phải hợp với phương 
vị <và phương vị phai hợp với tuổi tách 

bi Thoát khí: Đây là quan niệm cua người Nhật. Quan niệm 
về phong thúy Dương trạch cua người Nhật chịu ảnh hưởng vế 
quan niệm phong thủy cỏ diên của Trung Quốc, cộng thêm với 
những kinh nghiệm cua dân tộc Nhật. Phàm, hễ có nạp khí thì 
phai cỏ tiêu khí (thoát khí), dó là nguyên tắc cua sinh lý gia 
trạch. Nạp khí là do khí đi vào mọi thứ cống cửa, còn thoát khí 
mà người Nhật gọi là suy khí, tức là khí thoát đi từ cữa bếp, 


619 



mọi khí thái như thán khí, trọc khí. xú khí... tống hơp lai là 
suy khí. Suy khí không nên tích trữ trong nhà. Tát nhiên cần 
phải phóng khí. Phóng khí cũng phái có nguyên tắc như nap 
khí. 

c) Sắc khi: Đây là một khái niệm rất trừu tượng, không 
thè giai thích theo ngón ngừ của khoa học hiện đạỉ. Muon 
nhận biết sác khí cua một ngôi nhà hay cua một người, người 
ta phai đung một cám quan riêng biệt mà thuật ngữ phong 
ihuy gọi là “nhãn tướng”. Nhân tướng bắt nguồn từ trực giác 
• Trực giác thì không hoàn toàn chính xác. Ví dự: bạn nhìn mọt 
ngưòi da trắng dù người ấy đang có chuyện buồn, nhưng nước 
<)a cua họ hồng hào, trắng trẻo, áo quần sạch sẽ, tướng mao 
cao ráo, dường như bạn thấy thần thái người đó rat an tường. 
Đèn khi bạn nhìn một người da đen, dù người ây vừa mới có 
người yêu, hoặc vừa mới trúng số độc dắc, nhưng vì nước .da 
họ đen quá, cặp mắt họ trăng xác, môi thâm chì, răng trắng 
phẽeh, cam giác cua bạn tháy người này như đang cỏ chuyện 
buổn. Hầu hẽt nhừng thầy tướng chuyên xem về sắc khí đểu 
CI- một chu quan lầm lạc như vậy. Giờ chúng ta phải ỉàm sao? 
Trước nhất ta đế lồng thật lắng đong, rồi quan sát tống thế 
cua khu vực, quan sát nét sinh hoạt riêng cua gia đình đo, rồi 
<ii sâu vào chi tiết: cây cối chung quanh nhà, gưưng mặt từng 
lụưừi. cách bài trí căn phòng, dồ đạc, dung cụ, cách phuc 
suc,... dê tìm ra một kết luận chung. Ta nên nhớ ràng, những 
chi tiết đo co liên quan với nhau rái khoa học. Một nhà đang 
noàng thì đồ dạc đều trật tự, có sách vở (tỏi thiêu), sach sè 
Xòu nha. đóng người thì cây cối chung quanh như có khuynh 
hướng nghiêng vào nhà (vì cây cối luôn luôn vươn tới tiếng 
dộng và ánh sáng)... Một gia đình nghèo và gia đình bậc 
trung sự sinh hoạt và vật dụng trong nhà rất khác nhau. Một 
nhà nghèo nhưng con cái có học, cũng khác với một gia đình 
giàu có mà con cái ít học. Dựa trên những cơ sớ thực tế mà 
lán ra manh mối. Thầy tưổng cũng như viên thám tứ, phai có 
những nghị luận chinh xác không phái đoán mò. Đoán mò 


620 



dầu có trứng cùng thất đức, cùng phan khoa học và vô giá trị. 
Khoa thần bí vẫn có nhừng cơ sơ của ìý luận. 

Nhà cửa tuy cũ kỹ (cũng như một người da đen) nhưng đồ 
vật trong nhà không lộn xộn, những thành viên trong gia đình 
không ôrn yếu bệnh hoạn, nhiều người có nét mặt không mệt 
mỏi, không lo lắng, thì sắc khí trong nhà tự nhiên phai sáng 
sủa, dần dà gia đình ấy sẽ vượt qua cái khó khăn, ăn nên làm 
ra. Nhà cửa tuy mới, nhưng trên gương mật của nhiều người 
trong gia đình u ám, nhiều tiếng thì thẩm, tiếng thơ dài, đồ 
vật lộn xộn, gối chăn không trật tự... thì chắc chắn gia đình đó 
đang có chuyện buồn. 

Những ông thầy tướng điêu luyện còn có thế phân biệt 
được màu sắc CLÍa sắc khí, từ đỏ có thế đoán ra họa và phúc. 
Một đoạn nhỏ trong truyện “Tùy Đưò'ng”: “Gia đình Tần Quỳnh 
đang làm lề thọ lục tuần cho Tần mầu. Chợt có một tay giang 
hồ chạy xộc vào. Mọi người ngó lại biết nhân vật đó là Từ Hồng 
Khách. Nhân vật đó là một tay hảo hán, cùng là nhà phong 
thủy nổi tiếng. Từ Hồng Khách nói liền: “Đệ từ xa vân du đến 
đây, khi hôm xem thiên vàn, thây sắc khí khu vực này có màu 
hóa khí, thì đoán là đêm nay gia chii gặp hỏa hoạn. Hãy chuẩn 
bị cứu hỏa là vừa”. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Còn gia đình 
thì chuân bị... phòng cháy chữa cháy. Vài khắc trôi qua, bồng 
nhà ngoài tự nhiên phát hoa”... Từ Hổng Khách quá là tay 
thiện nghệ. Không phải họ Từ chơi trò tay trong tay ngoài, mà 
là có một nhãn pháp đặc biệt. Muốn đạt được điều đó, ắt phai 
“tu luyện” rất nhiều. 

2) Gỉa trạch: "Trạch" £ trong cò vãn vừa có nghĩa là nhà, 
cùng vừa có nghía là chọn nhà. Như vậy, ta cò cơ sớ đẻ hiếu 
thêm một bước nừa, vấn đề gia trạch tất nhiên phái “kén chọn”: 
chọn đất, chọn kiểu nhà, chọn hướng... sao cho thích hợp với 
cảnh trí thiên nhiên. Từ khi phái Dịch học được truyền bá 
rộng rài, thì việc chọn hướng nhà đã nương nhờ vào lý thuyêt 
cùa Dịch với một cơ sở lý luận vững chắc. Tựu trung, gia 
trạch phai thích hợp ít nhất là hai mặt: trước tiên là an toàn 


621 



Vtt chác chấn, thứ nữa nhà cứa phải hài hòa với canh trí thiên ! 
nhiên. Trong 2 điều ấy đi sâu vào chi tiết nảy sinh ra rất nhiều ' 
điều: nhà cua một cặp vợ chồng mớị ra riêng, nhà của một ì 
người ơ vào tuổi chớm già, số phòng trong nhà, nhà bếp, giếng, ị 
nhã cầu. hướng nhà, cây cảnh, vườn tược, ao hồ... tất cả nhưng : 
\ lẹc ay đèu phai bồ trí sao cho hợp ]ý. Hợp với niềm tin cua 
minh, hợp với nhãn quan của mọi người. Việc ăn ở đâu phai là 
‘ jơn & ian - Đó là nói về nhà ờ cua người dân. Còn nhà cua các 
quan lại, nhà tập thè, -trường học tất phải có thèm nhừng điều 
kiện phức tạp hơn. 

•‘Tón Tư binh pháp” có lần đề cập đến cách đóng quân: 
"Bôn trước có sông, bên sau có đồi”... Đó là phép “Tọa sơn 
hướng thúy” được chấp nhận cách đây 2600 năm nay. Các triêt 
gia, các kiên trúc gia Trung Cổ cũng đưa ra một công thức tông 
quát: Ngôi nhà, ngôi làng, châu, huyện, tỉnh lỵ phải theo cộng 
ihưc Tọa sơn hướng thúy . ơ các tỉnh đồng bàng không có sơn. 
nhưng bộ mặt cứa tinh lỵ vần phải hướng thúy. Thành phố, thu 
(lo cua bất kỷ quốc gia nào cũng tọa sơn hướng thuy. Nói chung 
chàng ai làm chuyện ngược đới “tọa thúy hướng sơn”! Cô kim 
chưa cỏ một ngôi nhà nào kỳ quái, là dựa lưng vào sông, úp mặt 
vào núi. 

ơ nhưng vùng què cua nước ta, thường mồi làng, mỗi xóm ỏ 
di.ng bàng I không có sơn) người ta thường thấy trồng quanh 
lang nhừng lũy tre. Mòi làng là một lũy tre. Trong lũy tre 
chung còn có lũy tre riêng của gia đình thường thì nằm về phía 
sau nhà. Tuy người ta không hiêu gì về phong thủy, nhưng cái 
"tạp tục phong thúy” đà ãn sâu vào tiềm thức của người dán. 
Lùy tre làng đó chính là Sơn. Còn thủy là giòng sông, là biến 
Id hồ, thậm chí cùng có thê là những đám ruộng thấp. Nhưng 
nguyên tác vần tọa sơn hướng thủy”. 

3) Cảnh trí cua ngôi nhà: Trừ những nhà ở thành phố, vì 
su điêu phôi cua cục quan lý đô thị, đất cua nhiều gia đình chi 
du dung nạp cho một ngôi nhà, đường cái làm sân, cây cối có 
muốn trồng cũng không có đất. Một vài chậu hoa khiêm tốn 


622 



• f, ạt tr fíl SÃ " thượn £- Nước ta hơn 2/3 dán sô là người nòng 
; thôn. Môi nhà ơ nông thôn đều có một số đất riêng rọng rãi đe 
tiện việc sinh sống. Cây côi trồng quanh nhà tất nhiên là can 
thiét Nhưng phong tục cua Tàu và cua ta, không ai trồng cay 
dau tăm trước nhà. Vì sao? Vì “tang” là cáy dâu, đồng âm vói 
“tang’ là chôn cât. Thời xưa (hiện giò' cũng vậy) dâu là cây công 
nghiệp căn ban dùng đế nuôi tằm lấy tơ, được trồng khắp nơ) 
nhưng người ta không dám trồng trước nhà. Ca dao cua ta co 
nhiều câu đáng suy gẫm. Ví dụ: 

- Chị kìa búi tóc lỉuói gà 
Nãỉỉt đuôi giật lại hói nhà chị đâu ỉ' 

- Nhà iôỉ ớ trước dám dâu 
ơ sau đám đỗ đẩu cáu ngó qua! 

Một anh chàng thô lỗ tán tỉnh một thiếu nữ một cách thò 
bụo như vậy, ai mà dung thứ cho được? Không ngờ thiếu nừ ấy • 
khong giận vân diêm đạm trả lời dịu dàng, trong đó ngầm dạy 
anh chàng bái học xứ thè rât đẹp: 

- Đam dâu nhà tôi ớ sau nhà (khăng định một sự trật tự về 
cây côi). 

- Đam đó O' trưóc nhà (đô là các thứ cây đậu, đậu phỏng, 
đậu xanh, nành, đen, đò, ngự, cua... Ngoài ra, “đồ” còn có nghĩa 
là "đồ đậu” trong thi cứ. Ám chỉ cho gia đình có học). 

- Đáu cầu ngó qua, tức ỉà cây cầu nằm xa ngoài dám đỗ 
nùa. Hướng cầu nằm hơi xiên với hướng nhà (ngó qua), Như vậy 
nhà cô ta. trước có giống sòng, sau có đám dâu. Có nhiều cáy 
dâu cao đến 2, 3 thước, có thế làm tọa hướng được. 

Hai cáu trả lời cùa thiếu nữ cùng rất chi là... phong thuy! 

Tục ngừ có cáu: Trước nhà không trồng dâu. sau nhà không 
trong hòe”. Nước ta chừng 5, 6 chục năm vế trước trong sán 
những nhà khá gia thường hay trồng quế trồng hòe. Hoa quế 
chù hưong rat thơm và chàt quê đuôi được ác phong uế khí. 

Hòe tượng trưng cho sự thi cử đỗ đạt. 

Chúng ta nghiệm lại, vùng nào cây cối tươi tốt thì địa khí ở 


623 



vùng đo > tốt. tâm tình người dân ớ vùng dó đằm thắm dịu dàng,' 
va noi đo cùng sản sinh ra nhiều người tài giòi, đỗ đạt cao! 
quan chức lớn. Nhưng trồng cây cốị cũng phải có phep tắc! 
Phép tấc trồng cây cối thường hay lệ thuộc vào tục lệ từng 
vùng, sâu xa cua nộ, cây cối lệ thuộc vào thổ nghi. Ví dụ: có nơi 

l VÒnẽđả ?' àơ T g liều . về phía Đôn s nhà ha y là "g thì tốt (phong 

tuc cua ta), nhưng phong tục của Bấc Kinh thì kỵ trồng đào 
phía Đông, trồng mận phía Tây. Họ cho rằng nêu trông như 
vậy con gái sè đa tình, dâm loạn. 

Người ta trồng cáy cối trước nhất để giúp kinh tế gia đình, 
sau đê cảnh nhà dược cỏ khí thế, hài hòa và cùng giúp cho tâm 
hon con người được lắng dịu. Thông dụng nhất là trồng tre trúc 
quanh khu vực nhà, trước là làm rào dậu, kế đến có tre để dùng 
vào rất nhiều việc, đó là chưa kế việc: “Thu ăn măng truc đong 
àn giá”... 

4 ’ Thủy vực: Không nhà nào không đế ý đến việc nước nôi. 

thÕn dâ thi can dụ " a vào sôn ể suôi hồ ao đầm đìa khe 
lạch, ơ noi thành phô không có đất rộng, người ta chú ý đến 
giêng nước, giếng đóng, vòi nước, nước phế thải ra mương. Có 
sáu dạng nước cần chú ý: 

- Triều thúy: thúy từ xa chạy tới. thúy triều, cứu khúc bàn 

hoàn thuy. 

- Hồi hoàn thủy: thủy chảy quanh lại như thắt lưng, còn 
gọi là ngọc dái thiíy. 

- Tà thủy: thủy chảy xiên 

- Phán thúy: thủy đội ngược lại. 

- Trực thúy: Còn gọi là xạ thiiy, hướng thủy thắng đuột như 
tên bắn, cháy tới rồi chạy đi luôn. 

, - Hoành thiiy: thủy chảy ngang qua trước nhà thành một 
đường thắng. 

Nước chung quanh nhà có ảnh hướng rất lớn trong sự sinh 
hoạt, từ dó mà nói nước có thể đem đến phúc hay họa cho con 
người. Giòng nước uốn khúc chay qua trước nhà, gia đình được 


624 



nhiều phức âm; một giòng nước hiến hòa, đẹp chầu về trước 
cưa (cứu khúc triều môn), gia đình phát phú. Giòng nước cắt 
qua trước cửa (cát môn thủy) chủ không yên ổn... nước thải 
cũng phải coi hướng; nước ở thiên tỉnh cùng vậy {thiên tỉnh: 
khoảng trống dưới nền nhà, mà phía trẽn là các mái nhà giáp 
nhau nhưng phải chừa trống một chỗ). 

Ị Hồ ao cùng phái tuân theo những định luật cùa phong 
thủy. Tục ngữ phong thủy nước ta có câu: Nhất góc ao nhì cao 
điền (có nơi nói: nhất góc ao nhì cao đinh, nghĩa là góc đình, 
góc ao, góc ruộng mà chiếu vào quyết nhà hoặc cửa nhà thì 
người trong nhà đau ốm liên miên; có thể tổn hại nhân mạng). 
Điểu này còn phải xét lại. Ao sâu nằm gần nhà thì không tốt. 
Đền miếu am đình nằm gần nhà, người nhà thường có cám giác 
ớn lạnh, nhât là phụ nữ và trẻ em, còn ruộng có góc nhọn chiếu 
vào nhà {thích giác điền) có hệ gì? Thiết nghĩ, nếu góc ruộng ở 
xa chắc không hại gì, nhưng góc ruộng ở gần e người lối xóm có 
bày đàng bắc lối muốn cho gần nên xám phạm vào nhà mình 
chăng? Chuyện này mùạ khô ở miền quê thường gặp lắm. Ao 
phai nằm ở trước nhà, không gần mà cũng không xa lắm đế có 
ý nghĩa cua “hướng thủy”. Tuyệt nhất là phải ao hồ tròn, thứ 
nữa là vuông, thứ thứ là bán nguyệt. Giòng nước chảy qua trước 
nhà phải trong sạch, về việc khai giếng cùng phải ứng dụng 
nguyên tắc phong thuy. Những thầy phong thùy giòi, nhìn cuộc 
đât họ có thể biêt nơi nào có mạch nước ngầm {trong phong 
thủy còn có trường phái cám xạ học, dùng tính cảm ứng của con 
lãc hay chiêc đùa thần < 1 ) Baguette divinatoire — tìm ra nhừng 
mạch nước ngầm hoặc các hầm mỏ...) rồi chiếu theo phương vị 
của phong thủy mà đào giếng. Thường thì họ chiếu theo thiên 
can hoặc bát quái nằm vào các hướng như Quí, Ảt, Tốn, Bính, 
Đinh, Khôn thì rất tốt... 

5. Sơn : Tất nhiên Dương trạch (nhà cửa, làng xóm, đô 
thị...) cùng phải để ý đến Son. Sơn là những núi, non, đồi, gò, 
nền nhà. Thường thì ngàỷ xưa không có nhũng đõ thị lớn như 
hôm nay, nhà của mỗi người chiêm trên một khu vực rộng rài, do 


625 



đó trong phong thuy mới bày ra phép “Tọa sơn hướng thùy”. 
Trong một làng thinh thoảng, cũng có ngọn đồi, ngọn núi, gò, 
động... thì mồi nhà đều quay lưng về hướng núi. Lớp nhà ngoài 
thì dựa vào lớp nhà sau làm tọa. 0 nhà qué trên một khu vực 
nhò cùng có gò đống, dĩ nhiên họ phải quay lưng về phía đó. 
Trên nguyên tắc khoa học đó là điều hợp lý. Bởi vì nếu hướng 
mật nhà vào núi đồi khi khí núi bốc ra không tốt, thoáng khí 
không dồi dào; nêu quaỹ mặt vào đồi gò bụi bẩn rắn rít lọt vào 
nhà thì bất tiện. Theo quan niệm của phong thủy, sau nhà có chỗ 
đất cao, thì ngôi nhà đó có hậu. Chưa biết có hậu hay không 
nhưng ít ra núi đồi gò đó cũng ngăn được những luống gió dữ tấn 
công ở mặt sau. Còn ở thành thị, xây nhà, người ta cứ mặc nhiên 
lấy lớp nhà sau làm Huyền Vũ, lóp nhà trước làm tiền An Có 
điều tiền Án phải thấp hơn nhà mình mới hanh thông. Nếu nhà 
cát giũ'a đồng thì người ta phải trồng những cây cao chung quanh 
- thịnh nhất là tre trúc. Những lũy tre lúc có thể có mặt nhiều 
dời. Nhà nào vừa được Sơn, vừa được Thủy thì không còn gì hay 
bằng. 

Từ xa xưa sự xây dựng làng xóm hay đỏ thị cũng không 
ngoài lệ đó. Đọc bài thơ Giang Nam Xuân của Đỗ Mục thì thấy 
rõ: 

Giang Nam Xuãn 

Thập lý oanh đề lục ánh hồng 
Thủy thôn sơn quách tửu kỳ phong 
Nam triều tứ bảch bát thập tự 
Đa thiểu lâu đài yên vũ trung. 

Xuân Giang Nam 
Oanh kêu mười dậm lục pha hồng 
Dựa núi kề sông xóm rượu nồng 
Chùa dựng Nam triều bốn trăm tám 
Lâu đài mưa gió phủ phàng không! 

Và chẩng hạn như bài Đường Thành (làm xong nhà mới) 
của ĐỒ Phủ có hai cáu: 


626 



4 


Rối quách đường thành ấm bạch mao 

Dicn giang lộ thực phủ thanh giao 

(Nhà mới làm lưng dựa vào tường thành , mái lợp 

bằng cỏ trẩng 

Con đường ven sông chạy vòng vo qua cánh đồng) 

Mục đích của “Tọa Sơn" là để nhà cửa hay làng xóm cho an 
toan. Sơn thường thì ở phía Bắc hay phía Tây của nhà hoặc của 
thôn xóm. Thời nay dân đông nhà nhiều ta phải linh động về 
sơn thúy chứ không phá cách. Bới vậy “sau nhà không nên có 
nước, trước nhà không nên có sơn”. 

ổ. Nhà với nhà 

Ngày nay phái phong thủy hiện đại đưa ra một sự cấm kỵ 
khá rắc rối, trong cùng một dãy phố, thì không nên có nhà cao 
hon, nhà thấp hơn, không nên có nhà lồi ra, nhà thụt vảo. Ví 
dụ: 3 ngôi nhà A, B, c liền nhau, lầu A và ỉầu c lên cao hơn ép 
nhà B như nghẹt thở. Người nhà B đứng tại nhà mình nhìn lên 
thày lầu cùa hai bèn như muốn đô ập xuống nhà mình. Từ đó 
lòng đâm ra bất an. về phần khí lưu, chắc chắn khí vào nhà B 
không tốt bàng hai nhà bên. 

Tương tự vậy, trong một con phố mọi nhà đều xây dựng 
mặt tiền ngang nhau, nhưng có một nhà xây ỉọt vào trong hay 
lòi ra ngoài, điều đầu tiên là mất 
ve mì quan cua khu phố, chưa kế 
nhừng hièm họa khác có thế xẩy 
ra. 

Ngoài ra. còn có các góc nhà 
nàv (hoặc cây đòn tay) chỏi vào 
nhà khác. Cô nhân rất kỵ về việc 
này. Họ cho ràng luồng khí theo 
goe nhọn ấy mà bắn vào nhà kia 
(xạ khí) về lâu về dài sẽ gây ra 
nhừng tai hại. Điều này không thê 
lây khoa học mà giải thích được. 



627 



Đây là nhừng kinh nghiệm có tính cách lâu đời và truyền 
thòng. 

7. Đơn vị đo lường trong phong thủy 

Trước khi tiếp xúc với Tây Phương người Trung Quốc vẩn 
dùng hệ thống đo lường chiều dài của họ gọi là “xích” (thước). 
Ước số thập phản của xích là “thốn” (tấc), ước sô' thập phân cùa 
thốn là “phân” (1/100 thước), và ước số thập phân của phán là 
■'ly*' (1/1000 thước). 

Định nghĩa về thốn: Thốn là độ dài của đốt lóng tay cuối 
cung của ngón giừa thuộc bàn tay trái của người con trai trương 
trong một gia đình (nào đó). 

Từ định nghĩa này ta biết, độ dài của một thốn không thế 
nào cỏ định. Mỗi triều đại quan Thượng thư bộ Công theo định 
nghĩa ấy mà đưa ra độ dài có tính pháp lý của một thước. Hiện 
nay o' nước ta vần còn dùng ni mực của lối thước cổ điển nấy 
trong một vài ngành hạn chè O' vùng biến hay vùng quê (ví dụ 
như nghề đóng ghe thuyền). Theo định nghía ấy với con sô và 
độ dài truyền thế, từ Tàu qua ta, đem đối chiếu với thước Tây 
thì 1 thốn = 3,33 cm. Từ cơ sớ đó, ta có 1 xích = 3,333 dm # 1/ 
3m. Đây là độ dài tương đối đúng đắn nhất cua giới thợ mộc ớ 
Trung Quốc hay Việt Nam. 

- Bộ: Bộ là độ dài của 4 xích rười = l/3m X 4,5 = l,5m. 

(Bộ có nghía là bước. Nhưng l,5m vừa vặn dộ dài của bước 

chân trái cộng thêm với bước chân phải). 

- Kiên (tạo dựng) = 1 bộ = l,5m 

- Trừ (ioại bó) = 2 bộ = 3m 

- Mãn (đầy đu) = 3 bộ = 4,5m 

- Bình (chinh phục) = 4 bộ = 6m 

- Định (yên ổn) = 5 bộ = 7,5m 

- Chấp' (nắm bắt) = 6 bộ = 9m 

- Phá (bó đi) = 7 bộ = 10, 5m 

- Nguy (hiếm nghèo) = 8 bộ = 12m 


628 



Màfl Bình Dinh Chấp Ptiả Nguy Thành Thu Khai 



o 

o 



<a>- 


E 

ọ 

10 


-.Thành (đạt đến) = 13, 5m 

- Thu (nhận lấy) = 15m 

- Khai (mở mới) = 16, 5m 

- Bê' (bỏ cuộc) = 18m 

Các đơn vị đo lường này có khoảng lành, có 
khoảng không lành (cứ suy từ ý nghĩa của chúng thì 
biết). 

Kiến là Nguyên Cát (lành); Trừ là Minh Bạch 
(lành), Mân là Thiên Hình (hung nhiều hơn cát); 
Bình là Quyên Thiệt (= nói nhiều, trung tính, có thê 
cát nhiều hơn hung); Định là Kim Quỹ (thước vang = 
lành); chấp là Thiên Đức (cát); Phá là Xung Sát 
(hung); Nguy là Ngọc Đường (tiền hung hậu cát); 
thành là Tam Hạp (cát lành). Thu là Tặc Kiếp (giặc 
cướp - hung ít); Khai là Sinh Khí (Cát lành), Bê lả 
Họa Hại (hung). 

12 đơn vị đó ứng với thập nhị thần (Trực). 

Với sợi thước dây dài 18m, người ta sơn 3 màu 
với nhiều khoảng khác nhau: 

- Kiến, Mân, Bình, Thu = màu đen 

- Trừ, Nguy, Định, Chấp = màu vàng 

- Thành, Khai = màu trắng 

- Bế, Phá = không màu 

10 đơn vị trên từ “có thể dùng được” đến diệu 
dụng. Hai đơn vị dưới Bê, Phá không nên dùng. 

Sách x.ưa nói: Kích thước chiều dài cua một càn 
nhà phải lây một trong các độ dài sau đây: Trừ, 
Định, Cháp, Khai, Nguy, Kiên. Gia trạch hợp với độ 
số này thì cát lành, mọi việc hanh thông, phát tài 
phát lợi. Công sở hợp với độ số này mau thăng quan 
tiến chức. 

Như vậy vần chưa đủ, còn phải theo điều kiện bề 
rộng căn nhà: 


629 















mSSỊ . * *“* •»" 

. - - d “ *. h ” '>«* “« Bt 

C 1 Ông Bộ làm chuấn ' dũ hết bao nhiêu thước 

nttnt - *«*>> pSn ỉ thừa đó phai 

nãm vào các qui định trên. ^ 

i 18m 2^222222 < mu6 ? đón 8 một chiếe tàu dài 

J lom, tỏng 30, 5m có phạm gì không? 

d °- ít r f n ?. b i rộnB chiếc tàu băng 1 thước 

~ LhS 

nó ™ ng ® thước Công Bộ thèm số dư là 10m. Số 

cànưtL V tl .l p í* p , h r' ĐỈ đi hdn lm hoĩc 

ha' S khodng a ' g bau g,ờ «*»” Vao IKa 

THƯỚC LỖ BAN 

Ch.ến Ồ2 22221 B “ nBườl ™đc Lô thài 

ĩu. Q .t ổng thời với Tử, hai vị này đã từng 

S p . nh ? u ™, Ch Ì! n „ đấLI với nhau trên sa đồ sông vào thế kỹ thứ 

**“*?“» a* Tố cua thạMặc! 

lz ng 2ii íí”fL.®" g _ CÓ lặp thưứ i riên B sọi la thưác Lồ 

2 "í‘ tb f c " à ỵ_ r l t ^"S- Nhung thư* truyền đến 

112217* Q uốc đa đái thay không bia bao 

TT I ỂU ạl ;, 1 !, i nữa đơn vị thước Lả Ban không lấy gi làm 
?‘ u _ â n ™ ựe ' vi , thê n f ày “_ a ỵ “ nhiều loại thước LỖ Ban khác 
í™,! í. na Á dÙ " B ', thướ ' Lỗ ®! n _39cm, có nơi dùng thướru 
" ai dùn s thưđc Lỗ Ban 43cm. Vậy không biết nơi 
nao đung. Sò 41cm và 43cm là số nguyên tố. 

rộngra^ g vê thước 39cm thây có phÔ biên nhưn ể không dùng 

ơ đây xin giới thiệu 2 mẫu thước Lỗ Ban. 

Máu thứ nhát: thước Lổ Ban dài 41 cm do kỹ sư Huỳnh Bửu 


630 



s 


Hòa, Uy viên Ban chấp hành Trung ương Hội 
Địa lý Việt Nam, trình bày trong tác phẩm 
“Chọn Hướng Thích Hợp cho Nơi Cư Trú và 
Sinh hoạt và thước Lỗ Ban” 

(Bán photo không có số đảng ký kiếm 
duyệt): 

Thước LỖ Ban dài 41cm chia làm 8 khoảng: 

1. Tài Lộc: Tốt, có lợi cho sức khoe, danh 
lợi 

2. Trường Bệnh: xâ'u, mang tiếng, tai nạn, 
bệnh tật, có thế chết 

3. Sanh Tang: xâu, tổn kém, thua thiệt, 
bó xứ, có thế chết đường 

4. Mỹ- Thuận: tốt, may mắn, được lợi, danh 

5. Quan Lộc: tốt, gặp lành, quí nhân hỗ 
trợ, thêm của, thêm con 

6. Kiếp Đạo: xấu, bị phá, thua lỗ, hết tiền, 
bệnh hoạn, trộm cướp 

7. Lục Hại: xấu, mất của, cô độc 

8. Tài Đức: tốt, thọ phước, được giúp của, 
ăn nên làm ra. 

Mỗi cung như vậy chia làm 4 khoáng nhỏ. 
Gặp cung tốt thì 4 khoảng ấy đều tốt, gặp 
cung xâu 4 khoảng ây đều xấu. Các khoảng ấy 
được nêu: 

1. Tài lộc: 

a) Sanh Vượng: phát đạt 

b) Tiên Bảo Tiến bộ, tốt đẹp 

c) Đăng Nhân, thăng chức 
đ) Tài Chí: sắp phát tài 

2. Trường Bệnh: 

a) Khẩu Thiệt: mang tiếng 

b) Bệnh Làm: bệnh đến nơi 


— 

SANH VƯƠNG 

>• 

TIẾN BÁO 

1 — 
■o> 
o 

DÀNG NHẤN 


TAỈ CHI 

i — 

KHÂU THIỆT 

Qr 

/ ■» 

BỀNh LÀM 

ro 

m> 

TÚ TJYÉT 

2 

=n 

TA’ CHI 

<n 

x> 

THÁT TA. 

ã: 

X 

LY HƯONG 

— H 
> 

THOAI KHẢU 

o 

TÙ BIỆT 


PHU Qui 

-o 

1 

TIẾN ICH 

X 

cz 

TÍCH LOI 



ĨHUÃN LƠI 

o 

C1 

ì» 

2 

ĐA; KIẾT 

QUI MhÂN 

Ó' 

LOI ÍCH 

o 

THIÉIvl DiNH 


ÍHẦT "HOAI 

[TV 

"O 

NGŨ QUI 

o 

•> 

KIẾP TÀI 

o 

TRƯŨNG BÊNH 


CŨ QUA 

•c: 

ó 

QUA CANH 

X 

> 

MAĨ NGHỄ 


THOÁT TÁI 

-H 

NGHÊNH PHUC 

>- 

LUC HAP 

C3 

o 

o 

THIỀN SANH 


ÁM ŨUC 


631 



c) Tứ Tuyệt: bệnh nặng, có thế chết 

d) Tai Chí: họa đến nơi 

3. Sanh Tang: 

a) - Thất Tài: thua lỗ, mất của 

b) Ly Hương: bỏ xứ 

c) Thoái Khẩu: hạ mình van xin 

d) Tử Biệt: chết 

4. Mỹ Thuận: 

a) Phú Quí: giàu sang 

b) Tiên ích: kết quả tô’t 

c í Tích Lợi: gọm tụ của cải, phát giàu 
đ> Thuận Lợi: mọi việc hanh thông 

5. Quan Lộc: 

a) Đại Kiết: gặp chuyện lành lớn 

b) Quí Nhân: được mọi người tôn kính 

c) Lợi ích: có lợi 

d) Thiêm Đinh: thêm người, thêm con 

6. Kiếp Đạo: 

a) Thất Thoầt: thua lỗ, mất mát 

b) Ngũ Quỉ: bị phá 

c) Kiếp Tài: bị giựt cứa 

d) Trường Bệnh: bệnh trầm kha 

7. Lục Hại: 

a) Cô Quà: đơn chiếc, mồ còi 
bì Qua Canh; một mình một ruộng 

c ) Mạt Nghệ: hết thời 

d) Thoát Tài: Mất cùa 

8. Tài Đức 

a) Nghênh Phúc: đón phước lành 

b) Lục Hạp: 6 phương vừa ý 

c) Thiên Sanh: nảy nở, phát đạt 

d) Am Đức: Cõi âm phò hộ, hướng phúc nhà. 


632 



• Mầu thứ hai thước Lỗ Ban dài 43cm do nừ phong thủy 
Evelyn Lip trình bày trong quyến ‘Teng shui a 
Lavman’s Guide to Chinese Geomancy”, tái bản 
lần thứ 5 nàm 1996 tại California — America: 

Theo lời giải thích của sách: 

- Cai (Tài): Prosperity (tiền tài, tài sàn, 
giàu có): cung thứ nhất 

- Ben (Bản): Origin (nguồn gốc): cung cuối 
cùng 

- Bing (Bệnh): lỉlness (bệnh); cung thứ hai 

- Li (Ly): Seperation (Ly biệt): cung thứ ba 

- Ee (Nghĩa): Righteoưsness (đoan chính): 
cung thứ tư 

- Guan (Quan): Oíĩicial (vãn phòng hành 
chánh): cung thứ năm 

- Jie (Kiẽp): Robbed (bị trộm cướp); cung 
thứ sáu 

- Hai (Hại): Harm íơretells calamity (báo 
hiệu có tai họa): cung thứ 7. 

Hai cây thước vừa nêu trên ý nghĩa tương 
dương nhau nhưng ngược chiều. Mỗi khoảng 
nhò trong cung lớn thỉnh thoảng có tên gọi 
khác nhau. Điều chú ý là độ dài của 2 thước 
này chênh lệch nhau khoảng 2cm. 

Vậy giá trị thực của độ dài thước Lỗ Ban là 
bao nhiêu tôi chưa nắm được. Nêu cả hai trường 
hợp đê bạn đọc tùy nghi sử dụng. 

• Cách sứ dụng thước Lỗ Ban: tương tự 
như cách sử dụng của thước Công Bộ. Bạn lấy 
chiều dài dự tính muốn dùng chia cho 41 (hoặc 
43), lấy số dư. Áp thước Lỗ Ban vào số dư (nếu 
là loại 41cm, thì đầu thước là Tài Lộc; nếu là 
thước 43cm, thì đầu thước là Tài), xem lằn mức 



633 




s, cung cua SỐ dư đÓ 14 c “s nào và khoang nào đế quyít 

" 1 CLỉn ể cúa thước 41cm là: 5,125cm 
- 1 cung cua thước 43cm là: 5,375cm 

tốt ^ thước Lồ Ean đại đê là dùng các cung lén mà 

1 -í v k ^ĩ , ch ‘ tiêt , cá f khoáng nhò, Cung tót và cung xâu 

.16. xứng nhau đưửng chính giữa. s 

cây ^L k ư hiảu . dài . nà0 gấp "hiểu lần 

đ o t| (nằm trông 

hoi S6 cua 9 đ0 áy •* ịậ* là so cỏ mang 

hộ số cua 9. chii! ^ Lạặận dài 4 lem! vói 

bn 1Ĩ-IT, á x é ?u d í í y , phai I4: 3 - 69m > 7.3Sm“ Còn nếu là 

:rc £ì™£ỉ h ĩ,ĩ nh ° í' háng (vl phạm vào 
Sanh Tang hay Kiếp Đạo, ứ khoáng Thất Tài hoặc Trường 

s4ch S v5t'!f’j^f“J ừ ," Sữ r : ày tron ể phong thủy Trung Quốc 
c.t h , „ V l!!Ĩ.L d ĩ"f 1*0 líộ vdi 'nhau! TVc ngữ Trung Quốc hay 
“ Ị^ ò ' ng ‘‘Môn đãng hộ đoi”, rồi “môn đương hộ đôi~ 

^ -hô’ l^cình ĩís.. 5“ ?' f." a - Nguyên ihỉẩ 
á ? h cứa ’ câu . thứ nỉlì có nghĩa là: "Gia thế ohai 

nhau ’ ^ iai , câp đôi xứng với nhau”. Cáu trên chỉ 

í? quí ’ cáu dướ ) chỉ cho việc suôi gia cân phải xứng 

với nhau, cùng một giai cáp, ^ 

là kfnn 0n hoí d xv- ru . ! l s .? u0 v, c ? n ? i gọi là . M0n - và oứa Củng gọi 

iih L^t C gf" g uTÌ C í chính ¥“ eọi Môn. nhang" 

Neưài nÍô* đ !- ” à .„ d}ch cho đong chữ Môn này. 

‘ cửl > ra và0 là “huyền quan” Chữ “Huyền” tuy 
không chỉnh lắm, nhưng ít ra nó còn phân biệt được với “Môn” 

- dược coi là bộ phận quan trọng nhất 

cán !hoi í° ' ĩ?lt h * uy \ Ỵ 1 ^. là khí Sâu (cùng như thúy 

± p l ài ..?í í dy *í ẩ ^ 1* "01 thiên khí tiếp cạn vtì 

nhà, đẽ giao hòa vđi địa khí. Cữa nhà Sông nên đai diện với 


634 



1 

cưa quan (chi cho cửa tòa án), cửa nhà lao, Cống thành môn 
í công tường cua những cơ quan lớn, vì nơi này cửa cong cua hộ 
'rát lớn. khí lành đang lưu thông sẽ tuôn vào hết nơi cống 
rộng). 

Làm cổng cùng là việc quan trọng, vừa có tính an toàn mà 
cũng vừa có tính nghệ thuật. Công cốt đề đón khí và tụ khí, 
cán dùng la bàn đế dần khí theo hướng sinh vượng mà vào nhà. 
Các công, cửa không được nàní trên cung một đường thắng. Có 
I rất nhiều thứ cống cửa, xin đùng theo đúng từ ngữ chính thống 
đê dề phân biệt: 

- Cống ngoài, tức Đại Môn, còn gọi là Tường Môn là loại 
cứa tại tường rào (đường bên ngoài vào phải qua cổng, vào sân 
rồi mới qua các loại cổng cửa khác). 

- Cóng trong: những nhà quyền quí thường có nhiều cống, 
công trong còn gọi là Trung Mòn hay Nghi Môn, nơi đó dùng 
dê nghinh khách vào nhà hay tiền khách ra đi. 

- Tổng mỏn - trong trung môn là tổng môn đó chính là cửa 
đại sánh hay cứa nhà. Tỏng món ngản cách giừa thềm nhà và 
nội sảnh (nội đường, trong nhà). 

7 Phòng mòn: cứa phòng. Từ tổng mòn có một hay hai lối 
đi về các cứa phòng... 

Cứa sô: song, song khấu: nhà cần có cửa số đế không khí 
khói ngột ngạt và làm cho nội thất được sáng sủa. Thường cửa 
số được trố ra hướng Đông, Nam, Tây, kỵ hướng Bắc, có lè đe 
tránh mưa gió lọt vào nhà. 

Cống phái rộng lớn hơn mọi cửa néo khác. Dù cổng hay cửa 
cũng phái tuân thủ theo thước tấc cua Công Bộ hay của Lồ 
Ban, và tuân thủ theo phương hướng. 

9. Thiết kê nội thất 

Trong nhà biết bao nhiêu điều sắp đật cho có thứ tư và hợp 
lý. Khó khàn nhát là, bếp, phòng ngủ, bàn thờ, phòng khách, 
phòng ăn, phòng đoc sách, cầu tiêu, nhà tắm, giếng, vòi nước, 
nước thái... ngoài ra còn mọi thứ linh tinh khác. Bơi vậy một 


635 



lần dọn về nhà mới là một lần khó. Tục ngữ Tây phương có câù 
"Ba lần dọn nhà bằng một lẩn cháy nhà". Tục ngữ Đông Phương 
cũng có câu tương tự: “An cư lạc nghiệp”, trước phải ổn định 
chô ở &au mới tính chuyện làm ăn lớn. Một trong những ổr 
định đầu tiên nhất sắp xếp các vật trong nhà sao cho qui cu. 

a) Bếp: Trong thành phô' hướng nhà nhiều khi ta không ụ 
quyết định được vì phái tuân thủ theo phương hướng chung CUÍ 
phố. Nó củng giống như con thuyền đi trên biển. Gió thổi tì 
hướng Nam - Bác, 'nhưng thuyền muốn đi hướng Bắc-Nam 
trường hợp đó phải nhờ vào bánh lái thuyền. Bếp đối với nhỉ 
chảng khác gì bánh lái đô'i với tàu thuyền. Bánh lái tuy nh< 
nhưng điếu khiển được chiếc thuyền to gấp vạn lần nó. Bếp sc 
với nhà tuy nhó, nhưng sự thịnh suy cứa nhà do bếp khiến ra lí 
phần lớn. Thuyền tự nó là vô định hướng, cũng như nhà nhiềi 
khi mình không đủ thẩm quyền quyết định hướng, âu lằ nh( 
đen bánh lãi và bếp vậy. Đặt bếp đúng phương vị chằng' khá( 
gì biẻt lai dúng hướng. 

Nha mà không có bếp thì không phải là nhà, đó là phòng 
Nêu phong Inhà nhỏ chẳng hạn) mà có bếp thì không gọi lí 
phong mà gọi lấ nhà. Giới bình dân ngày xưa có câu: “Đông trì 
Tày viện”, nghía là khi nhà quay mặt về Nam, thì phía Đông 
làm nhà bép, phía Tây làm viện sách hoặc nhà khách. Nếu đươ( 
như vậy rõ ràng những nhà ấy ít ra cùng thuộc giới trung lưu. 

Theo tục lệ của người miền Trung nước ta, nếu nhà xoaj 
mật về Nam, giữa nhà là bàn thờ ông bà (gần sát vách phú 
Bác, hoặc vách Bắc), hai bên bàn thờ ông bà có vài bộ câu đố 
liền. Trên bàn thờ ông bà thêm “bộ tam” hay “bộ ngũ”, phíí 
trẽn cao là trang thờ Phật (nếu người đạo Phật), về phía Tây 
thấp hơn trang thờ Phật là bàn thờ óng Táo. Bếp thì nằm Ví 
phía Đòng nhà sau, còn bàn thờ Táo quân thì ớ phía Tây. Tụ( 
ngữ có cảu: “Đông bình Tây quả” (phía Đông trên bàn thờ ông 
bà luôn luôn có hình bông; phía Táy bàn thờ ông Táo luôn luôr 
có trái cấy). 

Nhà bèp không nên đặt đối diện với cửa phòng ngủ, không 


636 



.lối diện với chuồng gà chuồng lợn, không đô'i diện với phòng 
tấm... 

b> Bàn thờ, bài vị: Ngay từ lúc dọn về nhà mới để ớ, người 
ta phải biết trước năm đó là nảm gì (Nhâm Ngọ hay Đinh 
Mùi... chăng hạn) và phải biết hướng nhà là hướng gì đê’ người 
ta thiêt lập bài vị, thật ra nếu ta xây hoậc mua hắn một ngôi 
nhà, thì sự thiêt lập bài vị ngay lần đầu tiên sẽ không bao giờ 
thay đôi dù bất cứ năm nào. 

Theo phong tục Đông Phương, cửa của nhà hoặc bài vị 
1 khòng bao giờ đối diện với phương Thái Tuế. Chu kỳ cùa 
Thái Tuế là 12 năm, vậy năm Ngọ thì Thái Tuế ở Ngọ, năm 
Dân thì Thái Tuê ớ Dần. Đôi điện với phương Thái Tuế có 
nghĩa là: 

Ví dụ: Cât nhà vào năm Tí thì hướng nhà không được quay 
vẽ Tí, nói rộng hơn là hướng Bắc (gồm: Hợi Nhâm Tí Quí Sửu 
Cản Dần). Bàn thờ bài vị cũng vậy. Hãy nhận định kỹ điều 
nay: Nêu đặt bài vị vào nãm Hợi, Tí, Sửu, Dần thì bài vị không 
được quay mặt về hướng Bấc (vì nhửng nâm đó Thái Tuế ớ phía 
Bắc, quay mặt về phía Bắc tức là đối diện với Thái Tuế. Thật 
ra trên tinh thần khoa học, Thái Tuế tức Sao Mộc — Jupiter — 
Quay mặt về hướng Jupiter tức là nhận khí ơupiter, một thứ 
khí mà người ta cho là không lành). Từ đó mà suy ra các 
phương vị khác. 

Đây chỉ là đại cương. Nhừng chi tiết khác ta sẽ gặp lại. 

II. CÁC KHUYNH HƯỚNG VE DƯƠNG TRẠCH 

Trong Dương trạch phong thuy từ người bình dân đến các 
nhà chuyên môn, đều có cùng một quan điếm là làm sao cho 
ngôi nhà cùa mình ngày càng phát đạt. Người bình dân chi 
nắm được đại cương để xây dựng một ngôi nhà, còn các phong 
thủy sư đã từng nghiên cứu và lập thuyết, trong đó ít ra cùng 
có vài nhản vật lỗi lạc mà đời sau gọi là... thánh hiền! Tuy 
nhiên đi sâu vào Dương trạch cùng có nhiều khuynh hướng 
khác nhau. 


637 



1 ) Các khuynh hướng cổ điển 

Từ đòi thượng cô người ta đã chú trọng đến “tổ ấm” (sào): 
hang am (huyệt) miên sao cho con người được an toàn trước 
thiên nhiên. Nhiều đời về sau họ đích thực làm ra được ngoi 
nhà, và xà hội tính của loài người được thiết lập từ những ngôi': 
nhà quán cư đó. 

Các triêt gia cổ đâ góp rất nhiều ý tường về cách tạo dưng 
một ngòi nhà, một ngói làng, một đô thị để tạo một sức mạnh 
cho cuộc sóng. Vì thê mà. ngay các nhà phong thủy cỏ điên 
cùng có nhiều phái khác nhau. Cũng như Âm trạch, Dương 
trạch củng đặt nặng vấn đề Loan Đầu và Lý Khí. 

a) Phái Loan Đầu: Phái nầy dựa vào hình thể tự nhiên cua 
Nui Sông - Một cuộc đất tốt đối với họ, phải có Sơn, có Thủy. 
ca\ COI tu 01. tot, san vật dòi dào, khí hậu hiền hòa, ngưòi sòng 
nơi đó khới cần phai thiên cư nơi khác. Ví dụ: Trong Hoàng Đế 
Trạch Kinh (chưa biết tác giả) có nói: “Lấy hình thế làm thản 
thê, thúy lưu làm huyết mạch, đất đai lảm da thịt, đồi núi làm 
xương, cây cối làm lông tóc, nhà cửa làm xiêm y...”. Dó chi là 
nói trẽn đại thê. Còn đĩ vào chi tiết, Phái Loan Đầu vẫn có 
chon lựa hướng nhung không quá vụn vặt. Nếu một cuộc đất 
phong phú phì nhiêu mà địa hình nơi đó có dạng núi nằm về 
phía Đỏng, sông nằm về phía Tây, tất nhiên hầu hết nhà ở nơi 
đó đều phai tọa sơn hướng thủy, tức là lưng hướng về Đóng, 
mặt quay vê Tây. Nếu về mặt Đông của núi cùng có một nhánh 
sòng chảy qua song song với hướng núi, tạo nên một cánh đồng 
nho nho đu dung nạp một làng hay một xã, chắc chắn người ta 
sè về đây định cư, và nhà cất sẽ tọa Tây hướng Đông. Từ đó mà 
suy, sự tọa hướng cua nhà cửa phụ thuộc rất lớn về địa hình. 
Một thê đát tốt ở chất đất và đả có sẩn một khuôn hình là tọa 
sơn hướng thủy thì sinh hoạt được thuận tiện. Nếu dùng quái lệ 
bảt buộc người ta phải đổi hướng nhà chắc ít ai ưng ý. Đó là nội 
dung nguyên thúy cua thuyết Loan Đầu. Thuyết này có tính 
Duy Vật biện chứng thuần lý chất phác. 

b) Thuyêt Lý khí: Từ khi Dịch Lý có phái ngả sang màu sắc 


638 



bói toán, thì Dịch đà phối với Thuyết Ngũ Hành tóa chiêu ra 
nhiêu chi tiẽt thực dụng, nửa như thần bí siêu hình, nửa như 
thực tê sinh động: 24 Sơn hướng hiện ra với nhiều lý thuyết có 
kha năng chiêu tụ mọi người. Các nhà phong thủy đà thiết lập 
ra thuyết Lý Khí, thịnh nhất là lớp Tông Nho. Lý Khí đã lấy 
Quái Lệ và Thiên Tinh Làm chuân. Tin rằng các tinh tu co liên 
hệ đến họa phúc, họ qui các tinh tú ấy vào phương hướng và 
ngũ hành, rồi từ đó suy đoán ra điều họa phúc. Phái Lý Khí 
viết rất nhiều sách đưa ra nhiều luận thuyết vừa mới lạ nhưng 
cũng pha chất hoang đường ít nhiều, dể hợp với óc mê tín của 
lớp bình dân, nhờ đó mà phái này ngày càng thịnh hành; mải 
đến đầu thế ký 20, khoa học thực dụng phổ biên ở phương 
Đóng thì dám Lý Khí ấy không còn đất dụng võ. 

c) Phái Trung Dung: Phái này có nhiều kiện tưởng như 
Hoàng Diệu Ưng (Ngũ Đại), Hà Lệnh Thông (Nam Đường), 
Tướng Bình Giai (Minh)... Họ tống hợp cả hai phái Loan Đầu 
và Lý Khí. Hoang Diệu Ưng trong “Bác Sơn Thiên” mớ rộng về 
tính chát Loan Đầu nhiều hơn, vì ì ấy thực tế U-Í1I1 cẫiì ban, ccr 
chát Lý Khí chi đế vếm trọ như một việc nghiệm lại. Còn Hà 
Lệnh Thòng mói là tay thượng thu. Trong tác phâm “Tinh 
Thành Linh Nghĩa” ông là người đầu tiên đặt 1 hoa giáp 60 
năm làm một nguyên, rồi chia một nguyên ra làm 3 vận, và góp 
3 nguyên thành một chu thiên, 3 chu thiên thành một dại chu 
thiên, rồi dùng quái lệ sinh khắc, đại vận, chu thién, nguyên, 
tiếu vận, niên, nguyệt, nhật thời đối chiếu đến nơi đẽn chõn. 
Trần Đoàn, Thiệu Ung đều thừa hương của ông rất nhiều. Từ 
khi có Tinh Thành Linh Nghía, phong thủy học Trung Quốc có 
thêm một sinh khí mới. 

2) Khuynh hướng bán cố điển 

Đó là Huyền Không học phái. Phái này triển khai tư tưởng 
cua Hà Lệnh Thòng, lấy Lạc Thư làm chuẩn, biến Bát Quái ra 
Bát Cung, Bát Cung ra Bát Tinh, dùng Cung Phi làm mực thước 
cho Dịch Khí. Chuyến Dịch Khí nhập Cửu Cung Xét từng Cung, 
từng Vận và từng Niên. Phái này dường như thoát khỏi sự vướng 


639 



bận cùa phái Loan Đầu. Từ khi nhà sư Nhất Hạnh (Đường) viết 
hộ Dịch Toán đẻ ra “Phi cung bát thần" là: Phục Vị, Sinh Khí, 
Thiên Y, Diên Niên, Tuyệt Mệnh, Họa Hại, Ngũ Quỉ, Lục Sát, 
lập tực phái Huyền Khòng Học đem vào coi như một sáng tác 
mới. Đúng đầu phái này là Thẩm Trúc Nhưng đời Thanh mạt. 
Huyền Không Học Phái hiện giờ rất đang thịnh hành ỏ' Trung 
Quốc, Hổng Kông, Đài Loan. Nước ta mới đây đã có vài quyên 
sách địch ra của phái này. 

3) Khuynh hướng hiện thực 

Phái này đang hoạt động ớ Đông Nam Á như Đài Loan, 
Hồng Kông, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, và cũng đang 
phát triên ở các nước tân tiến trên thê giới như Mỳ, Uc, Pháp, 
Anh, Tây Tây Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc... Khuynh hướng hiện 
thực vẩn lấy các trường phái cổ điển làm nòng cốt, điều chỉnh 
theo những phương pháp hiện đại, trong gia trạch thấy chô. 
nào bị ức chế thì họ dùng gương bóng, gương bát quái, ánh 
điện, khánh nhạc, luống hoa... để làm giảm đi xung khí, u khí. 
Các kiện tướng nối tiếng như: George Birdsall (Canada), John 
Michell (Mỳ), P. Blalje (Mỹ), Nancilee Wydra (Mỹ), Evelyn Lip 
(Singapour), Tạ Thiên Thuyên (Hồng Kông)... khuynh hướng 
hiện thực không đem lại thuyẻt gì mới về dương trạch một 
cách toàn diện, mà chủ trương của ho “cứu khẩn cấp” những cơ 
ngơi bị suy sụp vì xây dựng trái với phong thủy. Điên hình là 
Nancillee Wvdra với tác phẩm “Feng Shui - Book of Cures” 
(Phong Thúy - Sách viết về sự Cứu chữa)... 

Chú thích: 

(1 1 Cảm xạ học là môn học có tính thần bí, trong đó dạy về 
thuật dùng que hoặc con lắc đẽ thăm dò các mạch nước ngâm, 
các mỏ khoáng sản như vàng, bạc... Hàng mấy ngàn năm người 
Ai Cập đà vận dụng thuật này đến mức tối ưu. Dần dà ngành 
Cám Xạ Học truyền sang Âu Châu vào thời Trung cổ. 

Năm 1546, Kỳ sư B. Agricola (1494-1555) cho cõng bố tác 
phẩm De Ke Metallica tại Bâìe, trong đó tác giả có chỉ cách chê 


640 *' 



' tạo và sư dụng chiếc đùa thần ( Di- 200mm 

vining Rob) và quá lắc thần (Di- 
vining Pendulưm) để tìm ra mạch 
nước ngầm hay các mỏ kim loại. 

Trong ảnh người ta có các chừ 
A và B đó là các dạng đũa thần. 

Đáy là quyển sách đầu tiên của Âu 
Châu viết về “Cảm xạ học”. 

Đũa thần có nhiều dạng, xin đơn cử ra một dạng: gồm 2 
thanh kim loại thẳng góc nhau, phần dài 200mm, phần ngắn 
75mm. Muốn dò tại một địa điếm nào, người ta cẩm cán dài, 
chúc đầu phần ngắn chạm vào nơi muốn dò. Tay cầm cảm 
thây máy động, động mạnh hay yếu tùy theo vật nằm dưới 
đất. Người ta “hòi” đũa thần rằng: 

“Nước phái không”? “Vàng phải 
không”? “Bạc phải không”?... Câu 
nào đúng thì đũa thần rung mạnh. 

Còn qua lắc là một quá cầu đặc 
làm bằng một chất đặc biệt (có thế 
là kim loại pha, hoặc mật ngoài 
tráng kim loại), thân con lắc dài 
hơn đường kính quá cầu một chút. 

Trẽn đầu thân lắc có một que kim loại rất nhó dài bằng 
thân con lắc, di động dề dàng. Con lắc này dùng trong việc 
cam xạ. Con lắc cũng chỉ “trả lời” được “đúng, không” khi 
được hỏi. Khi trả lời “đúng'’, con lắc tự động đanh một vòng 
về phía bên trái (theo chiều kim đồng hồ), và trả lời rằng 
“không” thì đánh vòng ngược lại. 

Hiện nay trên thế giới có rất nhiều hội Cảm xạ học, và có 
truyền bá sách báo về môn học này. 

Thật ngẫu nhiên, người Trung Quõc thời xưa (thế kỷ 19 vế 
trước) cùng có “Đũa Thần”, đứng hơn là Gậy Thần (Cane 
Magique). Nhờ sức cảm xạ của gậy, người ta tìm được huyệt tốt 
và huyệt xấu. Nếu là huyệt lành thì cây gậy bị hút về phía đó 

i VI 






Thải Bàữ Tướng Trạch đỗ. Trong họa đổ có 2 nguữi cám Gậy Thắn đi dò huyệt, một tháy dịa lom 
khom xem La Bàn. Bẽn bờ nước có dăm ba gộp đá. Cảnh cuộc này có sơn, có thủy, khống 
chừng cúng có huyệt lành đáu dỏ. (Theo George Birdsait). 


642 ■ 


tsức hút đó không hề là từ tính), còn huyệt xấu thì không tác 
đựng gì cá, hoặc đẩy lệch hướng gậy đi. 

B. CHỌN CUỘC ĐẤT (THEO PHÁI LOAN ĐAU) 

Trước đây đã đề từng đề cập đến những nguyên tắc căn bản 
của phái Loan Đầu trong việc Tướng địa. Trước tiẻn phai này 
quan sát quang cảnh núi sông thấy có thể xảy dựng được ở nơi 
này , sau đó mới đi tìm những' cảnh cuộc nhỏ, dó là đất thổ cư. 
Thô cư dùng làm nên nhà, sau đó còn thừa lại mới xảy dựng 
vườn tược. Những hình vẽ sau này đều thuộc về đất thổ cư. Sau 
đây tôi trích một phần về các cuộc đất theo quyển “Cổ Kim Đồ 
Thư Tập Thành (Cổ bản, Trung Quốc 1726). 

I. NHỮNG KHƯ ĐẤT 


1. Những khu đất tốt 

I. Thử trạch tả đoản, hữu biên trường 
Quân tử cư chi đại cát xương 
Gia nội tiền tài phong thịnh phú 
Chỉ nhân thử hậu thiếu nhi lương 
(Nhà này tả ngắn hữu thêm dài 
Quân tử ở đây ắt phát tài, 

Tiền của trong nhà nhiều ức vạn 
Sinh con nhản hậu lúc còn trai) (ĩ) 



ii. Tích nhật Chu công tương thử cư 
Sửu Dần không khuyết tụ tiền dư 



643 



Gia hào phú quí trường bảo thủ 
Bất ngộ tiến nhân tác dắc tri 
(Thời cổ Chu công ở đất này 
Sửu Dần trống khuyết bạc tiền đầy 
Lạ.i thèm bảo vật lưu truyền mãi 
Chẳng hẹn tiền nhân, được mới hay?) 



iii. Trung ương cao đại hựu viên khâu 
Tu trạch an phần thượng tại đầu 
Nhân khẩu tư tài da phú quí 
Nhị thiên thạch lộc nhậm công háu 
(Gò trỏn vừa lớn lại vừa cao 
Chôn cất, làm nhà cũng chẳng sao, 
Người ờ trong nhà tiền của khẳm 
Lương hai ngàn hộc chức quan cao) 



tu. Tiền hiệp hậu lihoan cư chi ôn 
Phú quí bình an vượng tử tôn 


644 - 



Tự tài quăng hữu nhân khẩu cát 
Kim Châu t.ài bảo mãn gia môn 
(Trước teo sau nở ở yên rồi 
Con cháu giàu sang hướng phúc trời 
Tiền cứa dồi dào người cũng thịnh 
Vàng khâu xâu ngọc chật rương thôi!) 



V. Ngưỡng mục chi địa xuât hiền nhân 
Thử nhân cư chi hựu bất bần 
Tử tôn ấn thụ phong quan chức 
Quang hiển môn đình cộng cửu khanh 
(Mớ mát mà xem cuộc đất này 
Đăt này sinh được lắm người hay 
Cháu con đều được phong quan cá 
Rạng rỡ mòn đình, tốt lốm thay ) 


Pi 

vi. Tây i T am Khôn địa hữu khâu phần 
Thử tr ỊCỈI cư chí tiềm tiệm vinh 


645 




Nhược thị an trang tinh tạo ốc 
Nhi tôn bối bối chủ ích long! 
(Khôn, hướng Tây Nam đất có gò 
Cửa tiền dần có chẳng gì lo 
Cứ âm thầm cất thèm vài cai 
Lớp lớp cháu con tậu ruộng bò) 



di. 


Thứ phòng chánh Bấc hữu khâu phần 
Minh sư an trang định hữu danh 
Quân tử cư chì quán xuất lộc 
Thứ nhân cư chi, gia dạo vinh 
(Chăng qua phía Bắc có gò 
Cất nhà dựng trại càng to càng dày 
Người quân tử ở tốt thay 
Phó thường dân ở vần hay như thường ỉ) 




646 





1 'iii. Thứ cư Càn địa hữu khâu lăng 
Tu trạch an trang tiềm tiệm ích 
Nữ nhân nhập cung vì phi hậu 
Nhi tôn dĩ hậu tác nhi tôn 
(Phương Càn có một gò cao 
Sửa sang nhà cửa dồi dào dần lên 
Nữ nhân vào chôn miếu đường ( 2 ) 
Cháu con con cháu còn vương đời đời) 


\ẹ> 

gõ 

IX. Thử trạch tiền hậu hữu cao Sa 
Cư chi ư sư bất vi sai 
Điển tài quảng hữu nhân đa hỉ 
Xứ xứ đàm, dương dạo phú gia 
(Trước sau cuộc đất có Sa cao 
Thầy bảo cất nhà, cất chồng sao 
Tiền của ruộng vườn người vặt tốt 
Tiêng đồn, thiên hạ củng xôn xao) 

(â? Sa 


Sa 


647 




X. 


Xi, 


Tây cao Đông hạ hướng Bắc dương 
Chính hảo tu công ích cái trang 
Hậu dạt tư tài Thạch Sùng phú 
Man trạch gia xuân lục súc cường 
(Cuộc dât nghiêng Đông, Bắc có Sơn 
Là nơi tu tạo dược gia trang 
Đời sau giàu có hơn ông Thạch 
Lục súc đầy nhà, chúng kế công ) 


Thấp 


Mu, 


Cao 


Ti én hậu cao sơn lưỡng tương nghi 
Tá hữu lưỡng biên hữu sa tri 
Gia bảo phú quí đa niên đại 
Thọ mệnh đỉnh niên Bành Tố' tể 
' Sắc Nam có Núi cao cao 
Đông Tây cũng có Sa, Ao với đời 
Cửa nhà giàu có dài dài 


Thọ hơn Bành Tô một vài trăm năm!) 




Sa 

0 


Ao 


i 


Son 




xii. Thứ trạch tả hữu thủy trường cừ 
Cứu hậu nhi tôn phức lộc tể 
Hòa mạch tiền tài thường phú quí 
Nhi tôn thông sĩ thắng tố cơ 
I Phải trái hai bèn thủy lặng lờ 
Lâu dài con châu vững sinh co 
Lúa nhiều của lắm sang là phải 
Con cháu đời sau hơn tổ’ xưa!) 



xiH. Thử trạch hậu biên hữu ca.0 phong 
Nam hạ, cư chi dệ nhất cường 
Tử tôn ích vượng di.cn tàm thắng 
Tuế tuế niên niên hữu dư lương 
Ị Bắc có núi cao, Naỉĩĩ thấp dần 
Nơi đáy đệ nhắt phó thường dân 
Ruộng, tầm con cháu tha hồ hốt 
Nhớ giúp người trong lúc khó khàn) 
Hoi thấp 







XÌL'. Đông Bắc kháu phần tai Cấn phương 
Thảnh gia lập kế hữu hà phương? 

Tu tạo an trang chung hứa cát 
Phú quí vinh hoa tuế tuế xương 
(Đông Bắc xem qua có ụ cao 
Làm nhà còn muốn tinh nơi nào ? 
ơ đây trang trại về sau tốt 
Phú quí dài lâu, không sướng sao?!) 



XV. Tứ diện - trung ương, tứ diện cao 
Tu cái trung trạch phúc hữu dư 
Ngưu dương lục súc đa ích vượng 
Gia đạo phú quý xuất anh hào 
(Cuộc đất bôn bẽn thoáng thoáng cao 
Nhà như tán lọng phúc theo vào 
Lại thêm gia súc sanh sôi mải 
Gia đạo từ đây nổi tiếng hào ) 



650 




XV i. Trạch Đông lưu thủy thế vô cùng 
Trạch Tây đại đạo chủ hanh thông 
Nhãn hò phú quí nhất, tề chí ? 

Hữu hữu Bạch Hổ, tá Thanh Long 
(Phía Đông lưu thủy nước trong veo 
Đường cái phía Tây cũng lượn lèo 
Phú qui nhờ đâu người có biết ? 

Bởi vì Long Hố 'uốn mình theo) 



xvii. Chu Huyền’ Long Hổ tư Thẩn toàn 
Nam nhàn phú quí nữ nhân hiền 
Quan lộc bất cầu n hi tự chí 
Hậu đại nhi tôn phúc viễn miên 
(Chu, Huyền, Long, Hổ bốn phương chầu 
Con gái thì hiền, trai thi giàu 
Quan lộc chẳng cầu, tự nó đến 
Đời sau con cháu phúc dài lâu) 



651 





•Vỉ 7/7. Thử trạch an cư chính hà cầu 

Tây Nam thủy hưởng Đông Bắc lưu 
Tuy nhiên trùng thè biệt vô sự 
Tom công cửu tướng cận vương hầu 
<Đẩt này có thể an cư 
Tây Nam - Đông Bắc nước lừ đừ xuôi 
Dường như ông có vợ đôi? 

Quan cao chắc cũng đến ngôi công hầu) 



XIX. Trạch' tiền hữu lầm tại lưỡng bảng 
Càn hữu khâu phụ Cấn hữu phong 
Nhược cư thử địa gia hào phú 
Hậu đại nhi tôn quí hiển dương 



652 





(Rừng cây phía trước nép hai bên 
Càn. có gò cao Cấn có Sơn 
Nèu chọn ớ đây thì phú quí 
Đời sau con cháu sướng còn hơn) 

XX. Hậu cao hữu lăng tiền cận trì 

Tây Bắc chiêm ngưỡng hữu cao nguy 
Thiên dương phứ quí bảo lượng túc 
Bôi bôi nhi tôn khâm tử y 
ị Sau có gò cao trước có hổ 
Hướng Càn thấy dốc cũng cao to 
Trời cho cuộc đất vô cùng tốt 
Ao tia về làng xã huyện no!) 


XX i. 



ao 




Táy hữu trường giang hội viễn phong 
Đông hữu hà thúy, nga úp sương 






Nhược cư thử địa đa cát khánh 
Đại đại nhi tôn phúc lộc trường. 
( Ị ủ y có sông dài, hội núi xã 
Bên Đông con nước bấy thiên nga... 
Đât này nếu ở, an cư đó 
Con cháu về sau được phúc nhà) 

xxii: Tiền biên tả hữu hữu khâu lăng 
Hậu điện đông đạo viễn binh bình 
Tôn địa khai môn gia phú qui 
Bãt nghi Đoài lộ tử tôn xung 
( Gà đống hai bên về phía trước 
Phía sau, đường cái chạy qua Đông 
Tốn phương trổ cửa thì thêm quí 
Đừng trổ hướng Đoài con chau xung) 



xxiii. Trú trạch Tây Nam hữu thủy trì 
Tâỵ Bắc khâu thê cánh tương nghi 
Câh địa hữu phong đa phú quí 
Tôn từ thiên dương nhược mộng y 
(Nhà mé Tây Nam, có cái ao 
Lại thêm Tây - Bấc, có gò cao 
Có Sơn phương Cấn càng thêm quí 
Con cháu vinh khang mộng thuở nào) 


654 



ao 


°ị 



^ cao phụ, hậu hữu phong 

lai . l, f u thũ y. Tây đạo trường 
Tứ tôn thè thế cư quan vị 

Tứ bào kim dd, phong quán vu 

(Truác có bến đò sau cú núi 

P rỉi a ^ 6ns , nuớc l 0‘- Tây đường dài 
z° n cháu làm <? ua " là phải lắm 
Đai vàng áo tía dễ gi ai!...) 


núi 

XXV. Càn khàn Can Khảm thó' phong cao 
Tiên bỉnh địa thế hữu tương nhiêu 





655 




Lạp trạch cư chi nhân khấu vượng 
Nhi tôn xuất chứng hậu anh hào 
<Cân Kỉiàm Càn Khôn lắm núi non 
Trước băng, địa thê khá vuông tròn 
Dưng nhà nơi đó nhản dinh vượng 
Con cháu về sau được ấn son) 









XX vi. 


Tây Bắc ngưỡng cao sổ lý trường 
Đông Nam Tốn địa hữu trường phong 
Khôn Cấn nhược bình đa phú qui 
Tong tàm vạn bội túc ngưu dương 
f Tây-Bắc cao cao mấy dặm dài 
Quay nhìn phương Tốn núi thêm dày 
Càn, Khôn cuộc đất như bàng phảng 
Trâu ngựa tắm dê rộn cá ngày ) 


bằng 


bằng 


cao 


656 • 





xxvii. Nam Bấc trường hà hựu khoan bình 
Đông lĩnh Tây phong tam lưỡng tầng 
Tả hữu trạch tiền lai tương cố 
Nhi tôn định xuất võ quan nhân 
(Nam Bắc hai sông nước lăng lờ 
Đông Táy mấy lớp núi xa xa 
Hai bên mé trước đôi gò nữa 
Con cháu làm quan võ, đã chưa!) 



XXV iii. Hữu biên Bạch Hổ, Bắc liên sơn 
Tá hữu Thanh Long lục thủy thần 
Nhược cư thử địa xuất công tướng 
Bat nhập văn ban, nhập võ ban 




'Hô Sơn, Huyền Vũ tạo liền sơn 
Tá cú thanh long nước biếc dờn 
Nếu ớ nơi này quan chằng nhỏ 
Chẳng thèm văn cách , J>ò biển hơn ỉ) 

2) Những cuộc đất xấu 

i. Khảm Đoài lưỡng biên dạo lộ hoành 
Định chủ tiên cát hậu hữu hung 
Nhản khấu tư 'tài sơ nhất thắng 
Bất quá thập niên nhất thời không 
(Khảm Đoài đường cái chạy băng qua 
Trước tót còn sau xấu tối đa 
Người cùa ban đầu hơi có co 
Mười năm rồi sạch trắng tay mà!) 



ii. ' Thử trạch tu tại nhai thúy đầu 
Chủ định kỳ địa bất- kham tu 
Ngưu d Ương tận tứ nhân, đào khứ 
Tu trạch tu doanh hiện họa du 
I Đất này phía trước nước bon bon 
Chống ở chốn này là phải hơn 
Nếu ở, bò dê đều chét sạch 
Người ỉ Ưu xứ khách , của không còn) 


658 





iii. Thử trạch Mão địa hữu cư phần 
Hậu lai cư chi định diệt môn 
Ngu sư bất biện cát hung lý 
Niên cửu phần tiền khuyết tử tôn 
( Phía Đông có một mồ cao 
ơ dây rồi sẽ thế nào cũng tiêu 
Nẽn hư thầy chăng biết điều 
Về sau con 'CỈiáu ắt nhiều người toi!) 


iv. 



Tiền hậu hữu khâu bất hi hoan 
An khang tu tạo sổ dư niên 
Thử trạch thường chiêu hung dữ cát 
Đắc thời phú quí thất thời hiểm 
(Trước sau gò đống CÓ gì vui? 
ơ đây, lảu lắm mấy năm thôi ỉ 


659 





Hung đên thì nhiều, lành đến ít 
Gập cơn bĩ vận ắt đi dời!) 

gò 


go 

V. Thử trạch quan linh thủ giá cường 
Khước nhân Thìn Tị hữu trì đường 
Nhi. tôn vượng tướng gia cư thịnh 
lch thiêu bại trường hữu quan phòng 
(Cuộc dât nhìn qua mạnh mẽ sao 
Và phương Thìn Tị có hồ ao 
Cháu con cua cải mau giàu có 
Rồi chốc sa cơ đổ cái ào!) 

ỔH — , 


1% Tá biên thủy lai xạ Ngọ cung 
Tiền sa phú quí hựu bần cùng 
Minh sư đoán tận cát hung sự 
Tú biên đại phát hữu biên cùng 


660 





(Thủy từ bền trái, bắn thảnh Nam 
Trước có sơ sơ sau khó khăn 
Thầy Địa đoán ra điều xẩu tốt: 
Con trai có của, gái nhăn răng ỉ) 



oii. Thử ôc Tây biên hữu thúy tri 
Nhân nhược >cư chi tối bất nghi 
Ngưu dương bất vượng nỉ lăn bất cát 
Tiên phú hậu bản thiểu nhản tri 
(Phía Tây có một cái ao 
Ai đèn đó ớ làm sao dược toàn ? 

Bò dẽ người củng chăng còn 

Trước giàu sau mạt nghèo hơn ỡ.n mày) 


B 



661 




vi ị ì. Tây-Bắc Càn cung hừu thủy trì 
An thân thậm thị bất tương nghi 
Bát phùng hí sự đa bi khấp 
Sơ tuy đắc thời , chung tật nguy 
I Càn cung lại có ao hồ 
Muốn an thân ở thật là ch ắng nên 
Suốt ngày nghe tiếng khóc rên 
Vế sau tàn tật ai đền thiệt cho) 


' 

IX. Tiền hữu đại sơn bất tức luận 

Bất khả an trang lập phấn doanh 
Thí vấn minh sư hung dữ cát 
Nhược cư thủ địa định diệt môn 
< Trước có núi cao chắng nói nhiều 
Bón buôn trang trại tháy đều tiêu 



662 





Tìm thầy hòi đến cảu lành dữ 
Thầy bảo, dất này rất hẩm hiu) 

Thử trạch tứ giáo hữu lâm tang 
Họa khởi chi thời bất kha đương 
Nhược ngộ minh sư, trùng cải tạo 
Miên giáo hậu bối thụ táy hoàng 
ị Bốn góc rừng dâu lá tốt tươi 
Họa từ đó khởi khó cho người 
Thầy hay cho biết nên thay đổi 
Nên dạy cháu con chớ dễ ngươi!) (3) 



Thứ trạch tiền hậu hữu phẩn lảm 
Phàm sự vị thông bất xứng tâm 


mổ ma 



Gia tài phá bại chung vô cát 
Thường hữu phi tai hậu hữu xâm 
(Trước thì mồ mả sau thỉ rừng 
Mọi việc đều không xứng toại lòng 
Chạy chọt cho nhiều củng phá sản 
Tai bay họa gởi biết đâu chừng) 

xii. Tả biên có phận mạc thi công 

Thử địa an trang thậm chí hung 
Tật bệnh triển thân chung bất cát 
Gia trung thường bị tặc loi xâm 
1 Bên trái có mồ chẳng dược gì 
Cất nhà lập trại, thật là nguy 
Bệnh tình dai dẳng không sao khỏi 
Giặc cướp lâu lâu phá phách hoài) 



mổ mà 


xui. Thử trạch Đông biên hữu đại sơn 
Hụ u cô hựu quả hựu bẩn hàn 

I 1 B 



664 





♦ 

ì . 

Tản tao khẩu thiệt đa tao loạn 
Bach sự tiên thành hậu tại nan 
(Nhà này bên trái có non cao 
Nghèo khó cô đơn trốn được nào 
Mang tiếng chịu lời thêm hoảng loạn 
Hổi nào trăm thắng, giờ trăm đau) 

xiu. Thử địa quan chi hữu hà như? 

Tiền sơn hậu sơn bất kham cư 
Gia bần cô quá xuất tặc từ 
Lục súc tiêu tận họa hữu dư 
(Xem qua cuộc đất thế nào đây? 

Núi bí hai đầu thật khốn thay 
Nhà đã neo đơn, con giặc cướp 
Lại thèm gia súc chết toi dầy) 

AT<\ 



V^V 


XI’. Tứ diện giao đạo chủ hung ương 
Họa khởi nhản gia bất khá dương 
Nhược bất tổn tài , tai hỏa từ 
Đầu hà tự nịch, tính trung nong 
(Bốn phía bày dường lối dọc ngang 
Họa dem i>do đến tận gia trang 


665 




Ncư không tốn của , lửa thiêu chết 
Hoặc chêỉ đầu sông, giếng nước, oan!) 



Thử địa chì nhân đạo tả biên 

Cứu trù tiên phú hậu bần hàn 

Qui trọng chỉ nhân chung do cát 

Nhược phung tặc giả lỵ gia viên 

‘Bên trái co dường hình chữ “nhớn" ( K) 

ơ láu trước phú, rồi sau bấn 

Gặp người hiền đức còn may được 

Găp phường trôm cướp phái phong trần!) 



Lưỡng biẽn Bạch Hô sính tai ương 
Bách sự nan thành /lựu tư thương 





Tặc nhân, thâu dạo tiền tài phá 
Hựu kiêm đa tụng bị quan phương 
(Đông Tây đểu có lối đi qua 
Trăm việc bát thành, nạn khó qua 
Giặc, cươp viếng nhò tiền của sạch 
Lại thêm bị kiện trước quan tòa) 


xnii. Thứ trạch Đông Bốc. tá đạo hành 
Trạch Tây đại dạo chù hanh thòng 
Tuy nhiên tri hạ gia tài sán, 

Phá bại nhất thời tựu diệc khuynh 
(Xiên về Đông - Bấc có đường đì 
Đường lớn, đàng Tây củng khá khi 
Nhưng phải của tiến đểu xuồng dôc 
Một lần thất bại, một lẩn nguy!) 



667 





XIX. Hữu Thủy trạch tiền, hậu hữu khâu 
Thập nhản ngộ thử cửu nhân ưu 
Gia tài sơ hữu chung hao tán 
Ngọ dương đáo từ họa vô hưu (4) 
(Trước sông nước xiết, sau gò con 
Mười kẻ cành này, một kẻ còn 
Gia tài trước có, sau tiêu hết 
Năm tháng Ngọ vể họa đến luôn!) 

B 

ĩ 


XX. Nam lai đại lộ chinh xung môn 
Tốc tỵ trực hành quá lộ nhơn 
Khẩn thử đại thạch nghi khả trấn 
Miễn giáo hậu nhân khốc thanh tần 




668 





(Trước nhả dường lớn đâm vào cửa 
Mau tránh lối này người khỏi đi 
Đá lớn án ngay về phía trước 
Kẻo thôi con cháu sớm ai bi) 

xxì . Cản địa cô phần nhất mộ an 

Mạc giáo bách bộ nội trung gian 
Cửu hậu si lung tịnh ấm á 
Lệnh nhản hữu bệnh trị nan thuyên 
(Phương Cấn chơ vơ một nấm mồ 
Trong vòng trăm bước dạy con thơ: 
Đề phòng! Sau có người cảm điếc 
Lại có người thân bệnh ngất ngư!) 



XXÌÌ. Lâm trung bất đắc khứ an cư 

Điền trạch mạc bá tác phàn khâu 



669 





Điển tàm tuế tuế đa hao tán 
Trạch nội kinh ưu quỉ kiến sầu 
(Sống giữa rừng sâu sống được à? 

Ruộng vườn dùng để táng người nhà! 
Tàm tang lần lượt tan theo gió 
Quỉ quái còn sinh chốn nội gia) 

xxiii . Bắc hữu đại đạo chính xung hoài. 

Đa chiêu đạọ tấc phả tiền tài 

Nam nhâm hữu bệnh thường thường hại 

Bần củng bất hòa náo hữu thừa 

(Đường Bắc từ đâu thọc tới nhà 

Tạo cho trộm cướp dễ vào ra 

Con trai thường mắc nhiều cơn bệnh 

Kình cải huyên thuyên khó giải hòa 



xxiv. Lưỡng biên đê hạ hậu biên cao 
Phụ nhân thứ quả thụ lặc lao 





670 





Đa chiêu tiếp cước tịnh nghĩa tử 
Niêm thâm do tự xuất bần tiêu 
(Hai hông thấp bẹt phía sau cao 
Vợ góa thương chồng thù tiết lâu 
Cuộc đất khiến đưa nhiều hẻ ác 
Dến nhà! Còn dược thứ gì đâuO 

XXV. Kiền địa làm mộc phụ nữ dâm 

Câu hà trùng kiến hữu giai nhân ^ 

Khôn địa thảy lưu phương lão mâu 
Tử tôn hậu lai thụ cô bầ.n 
í Phương Càn rừng rậm gái đa tính 
Mèo mả gà đồng hẹn các anh 
Ngoánh lại phương Khôn giông nước xiẽt 
Ngày sau. con cháu lấy gi ăn?) 



xxvi. Tự miếu khâu phần thiết y<u tri 
Bất- phân Nam Bắc dữ Đông Tây 
Ly trạch vi hữu nhất bách bộ 
Dĩ hậu phương nhân sát tử tôn 
(Chùa miếu mả mồ quanh cuộc đất 
Bất luận Đòng Tây củng Nam Bắc 


671 



Rời nhà chừng độ trăm bước thôi 
Cháu con có kẻ bị người giết) 



XXƯỈỈ. Hữu đoản tả trường bất thâm cư 
Sinh tài bất vượng nhản khẩu hư 
Trú trạch tất định tử tôn ngu 
Tiên hữu điển tàm hậu dã vô 
(Hữu ngắn tả dài chăng trú Lảu 
Tiền tài không vượng người cung giảm 
Ớ nán nơi này con cháu ngu 
Tằm ruộng chẳng còn gì để bán ) 


XXV! lì. Trứ trạch tứ thời bất an định 
Tư tài phá tận nhân khẩu tử 
Tiên khoan hậu hiệp tự quan hình 
Bi đề thânì ngâm hữu thán thanh 


672 




* 


(Bôn mùa vi ở nơi dày 

Của. tiền hết sạch người dây não nùng 

Vì chưng cuộc đất cái hòm 

Nòi buồn thổn thức luôn mồm cảm than!) 



n. SO SANH NHỮNG ĐỊA Đ1EM XÂY DựNG 

sư dươ , n ? đại. cùng Cân cứ vào quan niệm 
TTTTT.C! _ y cổ V.. ' ra những địa điểm xây 

iííĩ ™ g “!*?'?. k‘ nh Tn, * hộ là Thững 

tTT-TTLTÌ Nh í g . hìni; . .^ nh “ậ* ™ Tu đâýtri h từ 

T L h T Ét Mẹ già Evelyn Lip 

TTT Thế ? â í, côn "e hiê “ khắc hơn nhang nhà 
phong thủy co điển nữa là khác. Chúng ta cùng theo dõi 

thế đạu bao cTVhủy mặt Bắc ' địa đié ™ xây dựng 


, Tat - Tọa hướng rất hợp. Trước mặt là Thủy khấu 
CÓ núi che chán, an toàn đến mức tuyệt đối. 

A3: Có cửu khúc Thiiy chầu về, lai có thế núi yếm trơ. 
A4: Tốt. Chính Sơn, chính Thủy 
A5: Địa điếm đối diện với Thủy khấu 
A6: Tót. Sơn Thủy nghiêm chinh. 


, sau 


A7: Tốt. Huyền Vù cao dày. Long Hổ đều đận. 

A8: Sơn thế hiền hòa quí phái. 

Bl: Không tốt. Dù có núi che, nhưng sông như quay lưng 


673 







675 




ch í giòng nước 

s ô ng «** - cua 
cuộc đất tốt; a) Hai khúc song^êu ch0 . đây là 

ụ^r.t 

B6: Không tốt. Tọa sơn hướng... Sơn! 

B7: Không tốt: núi nhọn và có sát khí 
B8: Sơn thế đầy sát khí 

Chú thích: 

í , bi h’ , thì Th ^ khí làm tròi Trọc khi Ikm đẾ r^^S 
khuyêt về hướng Tây Bac (Can Hât VuaHI ỉffỉ f ât ; Th ì trời 

™fíi5:ầ,E 

ap í"‘ *“ ỵé 

ĩ rit ' w cho ‘* ôn vua chúa * “>8 triều đình. 

A ui 1 i y à sự ấm ảnh về chừ ‘W’ như đã núi à trên. 

thành Ĩẵ? câ " xứn S- Thà là không có gò dè trở ' 

thành một còi mênh mông đại địa thì còn hav hnn Thl í 

<5) Bạn hãy so sánh địa cuộc này với hình chụp sau dây: 


676 



Một cuộc (Jất tốt WNP 

dâ chấm địa điểm 
phía trái một chút chưa nằm đúng trên đìa mạch. 

Một đồ hình để tham khảo: 



hơi lệch 


(Theo E. L/p) 



c. XÂY DựNG 


'•LA Bàn và những nguyên tấc căn bản 

t ^ ^ tT y dC dây ảấCÓ một chươn ẽ riêng về La bận, nhưn 
tác giả vẫn phải thêm vào phần này: 


d ì La bàn . TrUng QuỏC ’ các b ^ n đối chiếu qu 
T? n 5^ ệ l ° nhớ mật ' hữ đê làm ^ en với các loại La bà: 
bờ ngờ 1 Jỏ sau này CÓ dỊP sử dụng bàn Trun ể Quốc, khc 



b) Đây cùng ỉà d ÍB^ôn lại về La bàn và gần với thực tê' hơn. 

c) Đây là vòng La Bàn 24 Sơn. Chúng ta bắt đầu từ Tí ( • ] 
đi thuận theo chiều kim đồng hồ. 

di Bên trong Ịà vòng Hậu Thiên Bát Quái sắp theo dùng 
phương vị cua La bàn. 

u Trường Sinh: gồm 12 sao theo thứ tự: Trường 

® inb ’ M ! c Dục ’_ Quan Đới ’ Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Benh. 
Tứ, Mộ, Tuyệt, Thai, Dường. 

Tìf T ^ ờng ® inh P hải tính theo Bát Can: Giáp Ất Mộc, 

Bính Đinh Hoa, Canh Tân Kim, Nhâm Quí Thuy. 

Dương: Trường Sinh khởi thuận; Ám: Trường Sinh khởi 
nghịch. 


678 


























ị 



(Qiiy Thùy Khi) 


682 
















a) Giáp Mộc Dương: Trường Sinh khới Hợi (thuận) 

At Mộc Âm: Trường Sinh khơi Ngọ (nghịch) 

n._ B J n i 1 !. Hỏ . a Dương: Trường Sinh khởi Dần (thuận) 

Đinh Hòa Ảm: Trưởng Sinh khới Dậu (nghịch) 

C) Canh Kim Dương: Trường Sinh khởi TỊ (thuận) 

TânKim Àm ' Trường Sinh khơi Tí (nghịch) 
d) Nhậm Thủy Dương: Trường Sinh khới Thân (thuận) 

Quý Thủy Ảm: Trường Sinh khởi Mẹo (nghịch) 

m “ T*‘*y-. Tiê ‘ ) Thủy là một nghệ thuật trong phong 
trong , đó CÓ l? nh i àm mât tốc dựng độc hại cuaThuy. Y 
ng 0 7 iên Th if n Thủy. Hậu Thiên khứ Thủy’ 

Thiên ’ ™ đi trong hướng 

u!. u Thuật ngữ phong thủ y sọi là: “Tiên Thiên phá 

tr T 0ng , Tíên Thiên tức là L y ÍTon ẽ Hậu Thiên. 
^I m i- T „ cán Lahần J ìấy vòng Tiên Thiên: Can Đoài Ly 
?u an ,ĩt^. c ! n ' KhÒn) ' hấ y Càn Thuy chay tới rồi. 
n ^ e ? ướng Ly ’ tức là Càn Thủy phá Ly Thủy. Trong 
L ương Trạch gặp Thủy này rất nguy hiem. 

«* (Lai Thủy) 


: Khư ThU‘,*t £* f. 



Cần Thùy lai. Ly Thùy khu (gọi là Ly Thùy lưu Càn) 





hinh 7 Òng Bát Quái tron ể là Hậu Thiên, 
iã Tiên Thiên, vòng ngoài 24 Sơn) 


vòng giừa 


■ Tbuy ỉưu c f n (Cấn Tiên Thiên là Càn Hậu Thiên) 

- Ị™” Th " y lư “ Tốn (Tốn Tiên Thiên là Khôn Hậu Thiên) 
~ Ly T huy ỉưu Càn (Càn Tiên Thiên là Ly Hậu Thiên) 

r p u:I^ Árn Thúy lưu íKhón Tiên Thiên là Khảm Háu 

ihiên) • 



■ °° ài _ T ^ y . lu y Khám <Khậin Tiên Thiên là Đoài Hậu Thiên) 
- Chãn Thaỹ lưu Ly (Ly Tiên Thiên là Chấn Hặũ Thién ì 

~ ™ y , lưu Đoài (Đoài Tiên Thiên là tốn Hậu Thiên) 
-- Cấn Thủy lưu Chấn (Chấn Tiên Thiên là Cấn Hậu Thiên) 

„J!.. BaVÒnS la bàn ! Vân đề la > àn kỳ rắc rối, mỗi nhà 

f ọi tên khác nhau ’ mỗi thầy phong thủy sư dụng 
cùng khác nhau: _ & 

■_ 24 Sơn trong cùng gọi là: Nội Bàn, Địa Bàn, Chính 

. ' I ”:, VÒng này có ngưdi đưa vào giOa (Tróc Long đưa nội bàn 

gọi tên l . à Nhân Bàn ’ Trung Bàn) có người đem ra 
năm ngoài cùng gọi là Ngoại Bàn) 

“ Vòng 24 Sơn s iữa gọi là: Trung Bàn, Nhân Bàn, Trung 


v f ng 24 Sơn ngoài cùng ểọi là: Ngoại Bàn, 
Phùng Chán. 


Thiên Bàn, 


.. . NdÌ „ thÔng nhảt như vậy cũn g ià dơn giàn rồi. Nhưng họ đảo 
ytên theo kiếu La bàn cua thầy khác hàng 
ỉí. ác ' L ốu phung thuy chuyên n ểhiệp cùng khó lần ra. Mó* 

uf’l h? : n 5. 4 , năm Ì 99 l“ Gian ? Tây Kbõà học Kỹ thuật XB Xà” 

! „° q ^ yé ^ K,I I rUng Quốc Phong thủ >' La ban’ (của tác 

gia Trình Kiến Quản Ông Trình đâ thống nhất đùng kim Ti 

^ J l 2r” ‘í ? tèít , cả La bàn biện đại trong khoa học mà 

ị ĩ}ý ẵ J ũ ngh i, ban đọc nên dùng, ở trong chương La bàn trước 
l krn j hinh í ân J; Ông Trình đà dùn g chính châm này để 

ỉl a j q .1 yé v m . ụi , vấn đề phong thuy: Đo phương hướng, lấy tọa 
độ* dùng đi đường... 


684 




ỉ 'PttC.+DUi (Trung Chân 24 Soni 
Hít— +O1I. ! Phùng Chân 24 Sonj 

=J*-+HiUA í Tam Tằng 24 Som 

Tâng trong (Chính Châm) kim La bàn luôn luôn chỉ hướng 
Tí Ngọ. Và chúng ta đang đùng kim này. 

Và sau đây vài hướng dẫn của ông Trình Kiến Quân về 
cách sử dụng La bàn trong Tọa hướng: 

• Xem hướng nhà, khu đất có hai cách: 

Nội khán: ngồi ngay tại tâm bên trong khu vực, đặt kim La 
bàn trùng với phương Tí Ngọ, sau đó điều chỉnh La bàn theo 
hướng nhà. 

Ngoại khán: ngồi bên ngoài, đôi diện với đường “trung 
tuyên”, cân La bàn theo cách trên. Bởi vì khu vực có tính 
vuông vức cân phân, nên phái ngồi ngay hướng trung tuyến 


685 

















Còn nhiều kiểu đất thất thường khác, ta hãy theo dõi: 

Ví dụ 1: 

Đầu tiên đặt La bàn tại tám nhà. sao cho kìm La bàn nằm 
trùng với chữ “Tí Ngọ". Xoay la bàn sao cho kim La bàn (luôn 
luôn chỉ hướng Nam Bắc) thăng góc với “lưng nhà” (tức thăng 
góc với mặt nhà), lúc bấy giờ kim chi hướng Cấn Khôn (Cấn 
năm hướng lưng, Khôn nằm hướng mặt) ta gọi “Tọa cấn hướng 
Khôn” (còn 

gọi Cấn bô i &R (Tca Cản) 

Khôn diện), 
xem lại, Cửa 
nhà (Đại Môn. 

Trong ĐL 
Toàn Thư gọi 
“đại môn” là 
“cóng”) nằm 
vào cung Ly. 

Ta không thể 
gọi nhà này là 
tọa Khám 
hướng Ly, như 
một sô thầy 
phong thuy 
khác đã gọi. 

Chú ý: 

Đây là ví dụ 
kiều mẩu ta 
cần phái ghi 
nhớ nguyên 
tắc 


ậ) tỳ (hướng Khỗn) ị 




687 




Ví dụ 2: 

Đo cùng một lức 2 hướng: Trong lúc ta tìm tọa hướng của 
nhà (kim thắng góc với lưng nhà) thì thấy nhà tọa Khôn hướng 
Cán (cùng là hướng Cửa, vì Cửa hiện giờ nằm tại trung tuyến). 
Ta thấy một ngọn núi đang nằm ở hướng Hợi. 

(Đề, nghị: Đọc phong thủy hoặc xem phong thủy, phải có 1 
La bàn, ít nhất cũng là một La bản đi đường để tính toán cho 
dễ). 



688 






&ÌĨ. 



m m Tâ " 9 Tam Nsuyén Bi " iH“0 Cảng Thông Thấng Budng) 


689 



Nhị Thập Tam Tằng Tổng Hợp Bản (Hiện Đại Quảng Đông) 


690 




La Bàn 18 lổng sản xuất tại An Huy (Trung Quốc) 

(Tài liệu cùa Trinh Kiến Quân) 

Chú: Lời chú của táng 7 ghi^L 5 — + a, nhị là khỗng đúng, phải lá nhất. 


691 


11 CUNG PHI TRONG XÂY DựNG 

, ta đ J â tó dịp bàn đến vấn đề Phí Cung (cung 

V Ẳ ng “ ồn f ốc “ a nhúng hoàn toàn không 
L-tiÍ! uỹi' Cun 5 Phi , c . ủa r hà ° ịch h ? c Kinh Phbng hoàiTtoàn 

i i! g „i! n . quan . gì . đến ‘° ại Cun 8 Phi này. Các nhà tưđng 
lu f _ P í° L ng thủy , s f vẫn aủ <^ng Cung Phi này hon ngàn 
° ^u g " gai buồn tbĩl hiểu nguồn gòc cùa nó. Và hiện 
" í ' yc _ á ‘ pbon f th “y aư tbế giới theo trường phai phong thuy 
r."? ,? 2 UỐC - vả ? ĩ? dổn J Cun e Phi dó. Mới đây khi độc lại một 
nl i“t u Dịch ' phát hiện ra ràng. Cung Phi ấy có 
_ l uan , ít nhiều dến nhà sư Trung Quốc đời nhà Đường Lát 
nửa dây chúng ta có dịp bàn đến. 

Thiệu Khang Tiết (Tống, 1011-1077), một nhà Dịch Lý 

!:ĩ n „M C T C T Ùng Ià J2;í sử gia uy tín ’ òn s đâ lần mò tìm ra manh 
moi năm Hoàng Đê Nguyên niên là năm Giáp Tí (-2697). Không 

bièt ai đả đề xướng lấy nàm này là năm Giáp Tí Hạ Nguyên. 

- : 'ỹ ng Jí ln ., nhắC . lạ Ì.. rằn ?.' một Chu Thiên, gồm 180 năm liến 3 
R !fp TI' thì một Giáp Ti dầu là Thượng Nguyên, một Giáp Ti 

g ' ừa ! a Trun s Nguyên vả Giáp Tí cuối là Hạ Nguyên. Luân 
chuyên xoay vòng Thưạng Trung Hạ Nguyên, mãi đến năm 
1864 gân dây, bát đấu là năm Giáp Tí Thượng Nguyên trớ lại. 
Giai đoạn này từ 1864-2043, 180 nàm chúng ta đang phai kháo 

ÍL. u. mộ l Ng y yê . n Giăp Tí như vậy - Hà Bạc ngưò-i Nam 
Hường chia làm 3 vận, môi vận 20 năm gọi là Thượng Vạn, 

Trung Vận. Hạ Vận, còn gọi là Tiền Vận, Trung Vận, Hâu Van’ 

-uỉ: t*" 1 ’ 1 Ỵ ận , 2 : Vận ?' Các nhà Dịch học đòi Thanh mạt da 
p™‘ hợp Iihtag khám phá của Hà Bạc với Dịch học, lặp thành 
Huyền Không học đâ giúp cho ngành phong thiíy thern cơ 
sớ đe xét đoán. 

X ' J1 các b ạ n dọc lại phần trước (phần Cung Phi trong mục 
Thời Gian). Và hãy nắm cho vừng “Cách tính Cung Phi khi biet 
nảm sinh", dể khi cần có thể tự tính lấy mà không cần phái giơ 
sách. 

Ba báng dưới đây ỉà nhắc lại Tam Nguyên Cung Phi: 


692 




IQHBnnBEHH 




693 




























































B.II Cung Phi Trung Nguyên 
từ Giáp Tí 192 4 đến Quí Hợi 1983 



9 


6 


8 

































NÃM 


lÊTttOI 




■ E ' 1 



BỊÌ 

DUDNG 

IM 

ISl 



Wầ 


m 





lí 

1994 

Giáp Tuất 

□ 


gm 



B 



6 

9 



Ũ 

D 

BU 

Ềgm 

4 

2 



5 

1 


g§gg|f 

D 

2 

2006 


KỊ 

D 

1987 

Đinh Mẹo 

D 




3 

m 


Đinh Hợi 


D 



3 

3 



? 



Mậu Ti 


5 

1989 

Kỷ t ị 

2 

4 

1999 

Kỳ Mẹo 

1 

5 

2009 


B 

6 

1990 

Canh Ngọ 

1 

5 



9 



Canh Dẩn 

8 

7 

1991 

Tân Mùi 

9 

6 

2001 


8 

B 


Tán Mẹo 

7 

8 

1992 

Nhâm Thân 

8 

m 




8 

2012 

Nhâm*Thìn 

6 

9 



n 

8 

2003 

Quí Mùi 


D 


Quí Tị 



2014 

Giáp Ngọ 

4 

2 

2024 


3 

D 


Giáp Dấn 

~ 2 ~ 

4 

2015 

Ất Mùi 

3 

3 

2025 

r ãm 

2 

D 

Ef§f 

Ất Mẹo 

1 

5 




4 

2026 


1 

H 



9 

6 

2017 

Đinh Dậu 

D 





6 

ll 

' " . 1 

8 

7 

2018 

mậu Tuất 

D 

□ 



D 

B 

m 


n 

8 



8 

H 

2029 

Kỷ Dậu 

1 

8 


■:X. 


9 

2020 

Canh Tí 

D 

D 

2030 

Canh Tuất 

6 

9 




1 

2021 


6 

9 

2031 

Tân Hợi 

5 

1 



D 




5 

1 

2032 

Nhảm Ti 

4 

2 




3 

2023 

Quí Mẹo 

4 

2 

2033 

Quí SỬU 

3 

3 

2043 

Quí Hợi 

2 

4 


Ghi chú: 

a) 1= Khảm, 2= Khôn, 3= Chấn. 4= Tốn, 5= Trung Cưng, 6= Cân, 7= Đoài, 8= 
Cấn, 9= Ly. 

b) Nam 5 trung= Kh&n, Nữ 5 tmng= cấn 

c) Vòng Tam Nguyên 2044 - 2223 lập lại vòng Tam Nguyên này. 


695 

























































































2. Bát Trạch 

Nghĩa đen cùa Bát Trạch là “Tám loại hướng nhà”, gồm: 

- 4 hướng chính: Khảm, Ly, Chấn, Đoài 

- 4 hướng phụ: Càn, Khôn, Cấn, Tốn. 

Dĩ nhiên tám hướng này đều phát xuất từ Lạc Thư (Hà Đồ 
không dùng phương hướng). 

Trong tám hướng đó người ta còn phân làm Đông Tứ Trạch 
và Tây Tứ Trạch. 

Đông Tứ Trạch là Khảm ==; Ly ==; Chấn ==; Tốn = 

Tây Tứ Trạch là Càn =; Khôn ==; Đoài ==; Cấn SE 

Nhận xét: Tứ Trạch trên gồm 2 người con trưởng và 2 người 
con giừa, bốn kẻ này do Trưởng Nam (Chấn Đông) lãnh đạo. 

Tư Trạch dưới, hai đứa con út theo cha mẹ nhưng lại do gái 
út (quí nữ = Đoài = Tây) lãnh đạo (có lẽ đế đôi chọi với Chấn). 

Căn cứ vào đâu để gọi tên Trạch? 

Các nhà Dịch học và Phong Thủy học đều qui ước rằng, lây 
phẩn tọa cua nhà đặt trên cho trạch. 

Ví dụ: Nhà tọa Càn hướng Tốn gọi là Càn Trạch 

tọa Khôn hướng Cấn gọi là Khôn Trạch 

tọa Khám hướng Ly gọi là Khảm Trạch... 

Các Trạch kia từ đó mà suy. Cách gọi tên này cùng có lý, vì 
■‘Tọa” ta có cảm giác là bất động, nên dễ gọi tên. 

Còn hướng của Trạch chọn hướng nào? 

Vân đề này trở nên rắc rối. Các nhà phong thủy xưa nay cứ 
lấp la lãp lửng chỗ này không ai dám nói minh bạch, nhưng 
quá bán là lấy Hướng của Tọa làm Hướng Trạch. Họ cho rằng 
Tọa là ớ yên tại một vị trí nào đó, còn Hướng có ý nghĩa lướt 
tới, phóng tới. Mới dây một học gia Trung Quốc là Hồ Kinh 
Quôc trong quyến “Huyền Không học” có nói: 

- “Phương pháp xác định ngôi nhà theo truyền thống là, 
láy lưng ngôi nhà đê xác định tính chất của ngôi nhà. Lưng nhà 
phía Bắc, hướng nhà phía Nam gọi là Khảm Trạch; lưng nhà 
hướng Nam, hướng nhà phía Bắc là Ly Trạch; nhà từ Đông 


696 



; nhìn sang Tây là Chấn Trạch...”, 

Các nhà phong thủy Tây phương thì lấy hướng nhà theo 
phương pháp cố điển, lấy hướng từ tâm nhà đến mặt tiền làm 
Hướng. E. Lip nói: 

- “Hầu hêt các nhà phong thủy lấy hướng nhà là hướng cứa 
trước do sự ân định cùa nàm sinh. Một sô nhà phong thuy khác 
thích lấy hướng cửa tiền theo “giờ sinh” (Fengshui For the 
Home - P.30). 

Cảu trẽn Lip còn cho thấy rằng, có một số nhà phong thủy 
không dùng hệ qui chiêu Cung Phi cua năm sinh, mà dùng 
phương hướng cửa (của nhà) theo giờ sinh. 

• Theo tôi, diện mạo của một ngôi nhà là nhìn từ phía 
trước tương tự nhìn diện mạo của một người. Hướng nhà là 
hướng của toàn bộ mặt tiền chứ không phải là hướng cửa. Nếu 
như cửa nằm vào trung tuyến của ngôi nhà thì hướng cửa và 
hướng nhà là một. 

Ngoài ra nhưng người coi lưng nhà làm hướng tuy hơi nghịch, 
nhưng xét sâu xa cũng chỉ là... hướng mặt tiền với phép quay 
góc 180". 

Gút lại. gọi tên nhà là gọi theo Tọa, gọi hướng nhà là gọi 
theo từ “Sau ra trước”. Ví dụ: Tọa A hướng B = ta có: A Trạch" 
B Hướng; Càn Sơn Tón hướng = Càn trạch, Tôn hướng. Nguyên 
“Tọa Hướng” cùng đã có hướng rồi. 

2. Tám khí lành dữ của Bát Trạch 

Bát khí đó là: Phục VỊ (còn gọi là Phục Sinh), Sinh Khí, 
Diên Niên (còn gọi là Phúc Đức), Thiên Y (còn gọi là Thiên 
At), Lục Sát, Họa Hại, Ngũ Quỉ, Tuyệt Mệnh. 

Tám khí này còn gọi là Tám Thần hay Tám Sao. Với người 
Đóng phương, khí, thần, sao chuyến hóa với nhau. Không biết 
ai là người đầu tiên khai sinh tám khí này? Nghe tên tám khí 
đó, người ta đoán được sự lành dữ của nó. 

Trong tẩm khí đó có 3 khí lành, 1 trung tính, 4 khí dừ: 

- Tam Cát: Sinh Khí, Diên Niên, Thiên Y. 

- Nhât Hưu: Phục Vị (cũng có sách gọi là Phục Ngâm) 


697 



Tílh ỉhât ẩ: Lục Sát ' Họa Hại ’ Ngũ Qui ' Tu yêt Mệnh 
, * Vị: trở về vị trí cữ, chinh vi tính chất này mà 

Cấn"fhi Phnc 9 ^ vi 1 t' à ^t? 6 C^gPhi là 
Phuc Vi MỈ 15!!”^',“,“! Phi là Khôn thì 

Ỵ: ỵ Khôn Nêu cung nào lành thì Phục vi Lành Kăò 

Do dỏ tabiẽt Phục vftt 
luại khí dị vào nhà chính bằng lối cửa chinh. 

p,mlpĩfi!l h .'í. vỉ ta . hiểu ,* h ^ m: Bát Trạch chỉ dược dùng với 
, c ™? ^ í V ^T? £*» tụng với Cung sính < trong quyến I 
t sfnh th Ẩ,° trí Cl í s .. th * là cùng Sinh rồ “ 

binh t.inW^”hZ^^L S ì nh SÔÌ . nảy nớ - con n ẻ ười diều hòa 
„ ” h o ”u’, c m hồn d , ộ ldỢn . g vui tưcri ' tất ca đều nhờ ở sinh khí 

n y . n.l ,n?_ n i như , 7 , kia - tất cả dềũ thay đôi theo năm 
!. ; D ‘ ê " N ên , : Ké0 dài tuổỉ thọ. Diên Niên nhập vào hữứng 
nao cua nhà thì hướng đó tốt. 

. *.j hiên Y: Khí này có thê hiếu như kho thuốc, có còng 

sức khỏe ’ không sợ ốm dau bệnh hoạn Trong 
I am Cát thì vị nậy đứng vào hàng Thám Hoa. 

* vr^ át mu N Ì ư oL TrUng Hoa thời cô .“ thấy ” được rất nhiều 

s f} {một - sao tron ể chòm Thiên Phủ); Bát 

«fL H ^. n lJ- Uyền; 7. H . ướng nào trong nhà ểặp Sát khí này thì 
!?f, Ó ?.u đ Ì U „ k . hÔng , nỔl ' Nhừng hướng dừ như vạy ta không nen 
ngu - f hà hêp, chỉ nên đặt cầu tiêu, buồng tắm chuồng 
gà vịt lợn trâu bò, tùy theo phương vị mà lập. 

I XT-Ĩ ^ ại: ^ l n ! y . gie0 rác tai nạn hại người hại cua. 
n - 1 CŨng đà nhức đầư rồi ’ huống gì đến 

^ u gũ Q í, ỉ m £ l loạÌ khí rât nhiều âm tính, nó góp từ 
KT h l N ^ HOà ^ g Th ? ở , Trung Cưng - Phải tìm cách xa lánh no 

ĨÍ5 .í ưa n 5 ườl ta đật kho vũ khí vào phương Ngũ Qui đe hứng 
chiu thay cho người cùng có ý cho vù khí được linh thiêng hơn, 
săn thú, dánh giặc lập nhiều công hơn. 

• Tuyệt Mệnh: Cuối cùng là khí dại Ác Sát. Phương nào 
■ chạm đên nó dừ nhiều lành ít. Các thầy phong thủy ngày nay 


698 



/thường hay lây kinh Bát Quái, lây khánh nhạc treo về hướng 
' đó đê đẩy lùi xung khí trở lại. 

Ta cần biêt thêm một điều, 8 loại khí này không đi theo 
một thứ tự nào. Mỗi khí nằm vào một trong 8 cung. Mỗi năm 
mòi cung khác nhau. Chỉ cần an chúng ngay từ ban đầu cho 
đúng vị, thì sè không bao giờ thay đổi theo hằng nảm, hay 
hàng 20 năm, hoặc 60 năm. 

3. Vị trí của 8 khí 


Tôn 

Ly 

Khôn 

4 

9 

2 

Chấn 

3 

Trung 

Cung 

5 

Đoài 

7 

Cân 

Khảm 

Càn 

8 

ỉ 

6 


Bât kỳ nam hay nừ hây nhìn vào báng Cung Phi trên đây 
đẽ tìm Cung Phi của mình. Khi cất nhà háy cán nhắc lựa chọn 
một trong ba hoặc bốn hướng tốt đó mà quay mặt tiền xuôi 
theo hưởng đó (La bàn đặt tại tâm nhà), nhưng đé ý làm sao 
chọn hướng cửa phải được một trong 3 hướng tốt đó. 

CUNG PHI CHẤN 3 CUNG PHI TỐN 4 


Diên 

Sinh 

Họa 

Phục 

Thiên 

Ngũ 

Niên 

Khí 

Hại 

VỊ 

Y 

Quỉ 

Phục 

vị 

CHẤN 

Tuyệt 

Mệnh 

Diên 

Niên 

TỐN 

Lục 

Sát 

Lục 

Thiên 

Ngũ 

Tuyệt 

Sinh 

Họa 

Sát 

Y 

Quỉ 

Mệnh 

Khí 

Hại 



699 



CUNG PHI LY 9 


CUNG PHI KHỐN 2 


Thiên 

Phục 

Lục 

: Y 

vị 

Ị 

Sát 

Sinh 

LY : 

Ngũ 

Khí 

Quí 

Họa 

Diẽn 

Tuyệt 

Ị Hại 

Niên Ị 

Mệnh 

CUNG PHỈ ĐOÀI 

7 

Lục 

Ngu 

ThiẼn 

Sát 

Quĩ 

Y 

Tuyệt 

Mệnh 

ĐOÀI 

Phục 

Vị 

Diên 

Họa 

Sinh 

Niên 

Hại 

Khí 

■ CUNG PHI CẪN 8 


Tuyệt 

Họa 

Sinh 

Mệnh 

Hại 

Khí I 

Lục 


Diên ! 

Sát 

CẤN 

Niên i 

Phục 

Ngũ 

Thiẽn ! 

VI 

Quĩ 

Y 


! Ngũ 

Lục 

Phục Ị 

1 Qui 

ỉ 

1 

Sát 

Vị 

Họa 

Hại 

KHỒN 

Thiên 

Y 1 

Sinh 

Tuyệt 

Diên 

Khí 

1 

Mệnh 

Niên 

CUNG PHI CÀN 6 

Họa 

ĩ 

Tuyệt 

Diên- 

Hại 

Mệnh 

Niên 

Ngũ 

Quĩ 

CÀN 

Sinh ! 
Khí 

Thiên 

Lục 

Phục 

Y 

Sát 

Vị 


CUNG PHI KHẢM 1 


r 

- 


Sinh 

Diên 

Tuyệt 

Khí 

Niẽn 

Mệnh 

Thiên 

Y 

1 

KHẢM 

Họa 

Hại 

Ngũ 

Phục 

Lục 

Quỉ 

vi 

Sát 


700 



Vậy, cách sử dụng Bát Trạch ấy như thế nào? Sau đây là 
một ví dụ: 

• Có một phụ nừ sinh nàm 1976, người ấy muôn cất nhà 
cho cửa chính quay về hướng Phục Vị, ta làm sao? 

• Trả lời: Người phụ nừ ấy là tuổi Bính Thìn, Cung Phi sè 

là: 

l+9+7+6+{4) = 9 Ly. Vậy Cung Phi của người ây là Ly. Khói 
cần dông dài, cất nhà ấy Tọa Khảm - Hướng Ly và cho cửa 
nằm giữa trung tuyến là đủ, như hình sau đây: 




, mặtcho n ẽ ườl phụ nừtuối Bính Thìn đó. chiếu thpi 

telrã toán ; gi^a phân bổ z sau- (1) Bên TW 

c ^° nàn ẽ (để giường có thê ké sát vào 2 vách ; 

"«? cho hướ^g Bắc NL hẳ 

uĩữĩ^ĩỉ ? u bêp n£f ả p hư l7s^ ỉ 

s t ĐÔng Trù ^ viên- Trù là Bếp Day mặt! 

& LíILt.ỉL ™ 7,'. h f ehướngìịhưng phai kín đao mọt chút 

nhiêu ) (3 > Phướng Phục Vị để làm phòng 
^ ^ ™ p « - Neu nang SH 

cnnl’ n^Ĩ C M^l^ C ? ng g ! p ại người >* u - (4) Nêu con cha mẹ thì 
l ^ ^ ^ phÒng ri ^ ng cho ch a mẹ. Va cung nay chi 

nhd b i iílh? 1 , ( i> Tựyệt Mệnh: Nuôi heo LỊ làm 

ol U 5? ÍT; N ?° xe bên Lục Sát dề bì 

nÍLLL ' 7I /hưong Lục Sát về phía hên 

Cĩ n J^ n fo Cà l “T; chanh ,trồ ns lu °n 3, 4 cây) phía trong 
ĩlL-tr^-ĩỉẻ ¥F n đ « máy may,' may brodér! 

“ Binh 

.L n h tẽn tbu Ỹ C ỵỷ m Pt loại đá quí như Minh 

đé^nhn ^® Í Í-. N S C ’ Bich f hau, lL Ly, Huyền I.y thi 

đao TY,k n fh„ u x như Tha * han moi tót lao 

đao. I uói thọ ngoài 70. 


Bàng tóm tất 8 trạch 8 khi 


\m 



D 1 Ể N 
NlếN 

HOA 

HẠI 

LUC 

SÁT 

NGỨ 

Ouí 

1 THIếN 
M £ NH 

PHUC 

VỈ 

CÁN 

ĐOÀI 

CÂN 

KHƠN 

TƠN 

KHAM 

CHÍN 




CÀN 

KHƠN 

CAN 

KHÂM 

TỐN 



■ — ■ — 


cha"n 

TƠN 

KHÂM 

CAN 

KHƠN 

■1111 

CÂN 

as 




TƠN 

KHƠN 

CA"N 

CÀN 

ĐOÀI 

0 




CHẨN 

CÀN 


KHƠN 

CẤN 





m 





0 









□ 

1 KHƠN 

c ẤN Ị 

ĐOÀI 

CAN 

c H ÁN 

LY 

TƠN 

kha'm 1 

□ 


702 































' Báng này rất khó nhớ. Chưa hẩn gì một tháng ròng rã ai 
đã thuộc lòng bài này? Ta hãy tìm cách nhớ có phương pháp. 

4. Nhà su Nhất Hành ( — -ít) với Bát Trạch, Bát khí 

Bạn hày quan sát bảng tóm tắt này cho thật kỹ. sè thấy: 

Nếu ta sắp Cung Phi theo thứ tự của Tiên Thiên, ihì sè 
hiêu nó như một hàm số đa biến và sè xem nhà sư Nhất Hành 
lấy... đạo hàm! 

• Nhất Hành (687—727) thời Đường, người tỉnh Hà Bắc. 
Ong là một tăng sĩ, tên Trướng Toại, Pháp danh Nhất Hành 
(vần có người đọc Nhất Hanh). Nhất Hành rất tinh thông Dịch 
Lý. Ong trước tác rất nhiều sách Phật học và sách Dịch - Bộ 
“Nhất Hành Dịch Truyện” 12 quyến; “Nhất Hành Dịch Toán” 
(thất truyền). Đời Thanh, Mã Quôc Hàn có sưu tập một phần 
bộ Dịch Toán này. Những phép biến sau đây là của Nhất Hành 
trong bộ Dịch Toán. Các nhà Dịch học đời sau nói rằng, Nhất 
Hanh là nhản vật đứng sau Kinh Phòng, tìm ra Cung Phi và 
biên hóa 8 khí chí dùng hoàn toàn Thượng Quái (3 hào trên). 

a) Biến lần I: Qué Tiên Thiên biến Hào thượng thành que 
Sinh Khí: 

> 

b) Biên lần II: Que Tiên Thiên biến hai Hào Hạ thành que 
Thiên Y: 

c) Biến lần III: Quẻ Tiên Thiên biến cá 3 Hào thành que 
Diên Niên: 

d) Biến lần IV: Quế Tiên Thiên biến Hào Hạ thành quẻ 
Họa Hại: 


703 



e) Biến lần V: Qué Tiên Thiên biến Hào Thượng và Hào 
Hạ thành quẻ Lục Sát 

f) Biến lần VI: Quẻ Tiên Thiên biên hai Hào Thượng thành 
quẻ Ngũ Quỉ 

g) Biến lần VII: Quê Tiên Thiên biến Hào Trung thành quẻ 
Tuyệt Mệnh 

Nhận xét: 

- Sắp xếp lại các qué Biến trên đây, ta có được một bảng 


giống như bảng trước: 


^ s v N Cunữ Phi 

8 Khí 

CÀN 

đoa 1 

LY 

CHÂN 

TỞN 

KHẢM 

CÁN 

KHỔN 

SINH KHỈ 

90ÀI 

CẢN 

CHẤN 

LY 

KHÀM 

TỚN 

KHŨN 

CÍN 

THIÊN Y 

CAn 

KHỏN 

TỞN 

KHẢM 

LY 

CHẴN 

CÀN 

ĐOÀI 

DIÊN NIỂN 

KHÔN 

CẨN 

KHẢM 

TỞN 

CHẤN 

LY 

ĐOÀI 

CÀN 

HỌA HẠI 

TỞN 

KHẢM 

CẤN 

KHỎN 

: CÀN 

ĐOÁI 

LY 

CHẤN 

LỤC SÁT 

KHẰM 

TỐN 

KHỖN 

CẤN 

ĐOẢ 1 

CÀN 

CHẤN 

LY 

NGŨ QUỈ 

CHẮN 

LY 

DOÀI 

CÂN 

KHỔN 

CẤN 

KHẢM 

TỐN 

THIỂN MỆNH 

LY 

CHẤN 

CẢN 

ĐOÀI 

CẤN 

KHỞN 

TỚN 

KHẢM 

PHỤC VỊ 

m 

m 

■ 


!S 

o 

□ 

ỊQ 


704 























































- Các khí lành từng đôi một ngược chiều nhau; 

Sinh Khí và Thiên Y ngược chiều; Diên Niên và Phục Vị 
ngược chiều. 

- Các khí dữ từng đôi một ngược chiều nhau: 

Họa Hại và Ngũ Quỉ ngược chiểu; Lục Sát và Tuyêt Mệnh 
ngược chiều. 

- Chứng tỏ rằng, khí lạnh và khí dữ không trao đổi với 
nhau được. Và Phục Vị thuộc vào nhóm khí lành. 

- Chỉ cần nhớ phương vị Tiên Thiên (ta đã nằm lòng lâu 
rói?) và thứ tự của 8 khí (hơi... khó!) cùng 4 phép biến rắc, rối, 
ta có thể biêt vị trí s khí của người muốn cất nhà (dĩ nhiên 
phải biết tuối). 

- Người ta có thế giải thích sự lành dữ của các khí, bằng 
cách lây các qué của khí đó chồng với Phục Vị rồi xét qua sự 
sinh khắc, tiêu trương âm dương. Ví dụ: Quẻ Chấn chồng với 
Phục VỊ Đoài, cho ta khí Tuyệt Mệnh, tại sao? Ta xét 4 câu sau 
đây, dùng phương pháp chồng quái (quái Khí và quái Phục Vị) 
rồi nhìn vào bảng coi có phải là quế “dừ” không? 

- Tiên Khảm Phùng Khôn, Khẩu thiệt lai 

- Nhược Phùng Cẩn Tốn khấp bi ai 

- Càn Ly nhị VỊ tương giao chiến 

- Đoài Chấn song cung tụng thất tài. 

- Các quẻ Biến của Nhất Hành có thể nói đó là cái cầu bắc 
liền giữa hai cõi Tiên Thiên và Hậu Thiên 

- Sau này có thể thay Càn Khảm Cấn Chấn Tốn Ly Khón 
Đoài bằng các sô' 6 1 8 3 4 9 2 7 và Trung Cung .■= 5 

5. Những diều cần kiêng ớ bên ngoài nhà 

a) Trước nhất, khi tạo nhà nên đê ý một điều cản bản: 

Cứa vào nhà không di dưới cây “đòn dông" hoặc cùng phương 
với đòn dông mà phải thẳng góc với phương đòn dông. 

Và bất kỳ nơi nào, khi kiến tạo ngôi nhà, ta nên để ý đến 
con đường (lớn) và gióng sông quanh nhà (có nhiều nơi không 


705 



có sông, ta phải xem dường, và ngược lại, dù đây chỉ là sự miễn 
cưởng). 



b) Dạng Khiên Ngưu (dắt trâu): 

Nơi đây có 2 ngà ba sông, nước cháy rót đi và không phái là 
thủy khẩu. Đây là tán khí đưa đến tán tài. Còn e tán cái gì nữa. 



706 



i 

Nén tránh. Đàng sau dầu có núi đẹp cùng không dám làm nhà 
nơi đây. 

c) Dạng chừ Bát: 

Giỏng nước chảy 
tới như tên bắn, sau 
đỏ rẽ làm hai bên 
vun vụt phóng đi. 

Giòng nưđc này 
mang không biết 
baơ nhiêu phù sa nơi 
hạ lưu, nhưng ngay 
tại ngôi nhá xinh 
đẹp này thường xảy 
ra lục đục, đau yêu. 
nhất là bệnh mắt. 

Chăc chản chu nhán phái bo đi: 

Sòng mang theo cát uế xuôi 
Ta mang theo những ngậm ngùi dấu chân 



(Trần Bá. Lừng > 

và đó là kẽt qua cua ngôi nhà nằm gìừa vòng cương toa cua 
giông sòng chừ “Bát” 
c) Dạng Cung Ngược: 

Còn gọi "phản 
hòi thúy” (thủy lật 
lưng). Những người 
trong gia đình 
thường bị kẻ khác 
phán. Trong hôn 
nhân có sự quay 
quắt lật lọng. Chu 
nhãn thương bị 
lường gạt, bị quịt 
tiền, quít nợ, quịt... 




707 



íu h : N j r0ài .™: ? ia đình . í i òn cósư bất hòa. Những người mạng 
I huy mạng Thô, mạng Hoa ơ đây bị ánh hướng nặng nhất 
d) Dạng Liêm Đao Sát: 

Dạng này có điếm uốn 


cao nhất của giông sông 
hướng về cứa nhà, nghĩa 
la bề lười quay vào mặt 
nhà, chu hình khắc, thương 
tật, hao tiền tôn của. Giả 
su nhà quay lưng" hay quay 
hỏng lại cũng không tránh 
khoi sát khí của giòng sông 
hình lười đao này. 

Với chiều hướng giông 
song thế này. ta không thế 
dùng kiếng phan chiếu, 
kiêng bát quái, khánh nhạc 
hay trụ đèn án về phía 
trước cửa nhằm chận sát 
khi cua nó được. Nhà này 
nèu xích về phía trái hoặc 
thì tuyệt vời. 




e> Dạng Thố Thiệt (ỉè lưỡi): 

Thô' thiệt là một trong 
nhưng dạng hẽt sức nguy 
hièm. Lưỡi nước liêm vào 
trước nhà, hòng nhà, sau 
nhà đều không an toàn cho 
gia đình. Liếm vào lưng nhà 
ch LĨ tai nạn đột xuất, bị 
người ngầm hại, cua tiền bị 
cuôn tròi hết. Lưỡi nưđc 
liém vào hông nhà chủ thị 
phi kiện cáo, hại ngầm. 


708 



Lười nước liếm vào trước nhà, hao tốn tiền cua và sinh mẹnh. 
Nêu nhà cách lười nước chừng trăm mét đố lại nên làm một 
vườn hoa trước sân, chủ yếu các loại hoa màu hồng, màu đỏ như 
bong trang (mẫu đơn), dảm bụt, đào, hồng, lựu, liễu... có thê 
làm hãm sát khí được. 

f) Dạng Cánh Chd (chừ đinh T): 

Cả hai dạng này tác dụng như nhau, sát khí bấn vào sau 
ngôi nhà. Neu quay mặt về hướng dó vẫn bị ảnh hướng như 
thường. Nếu giòng sông càng sát nhà sát khí càng bức bach. 
Nhà ơ dạng này sẽ có những sự cố tai hại. Không nên nghĩ 
ràng ‘nhà đầy phúc đức” không sợ gì. Đây có thể do thiên tai 
gay nên. Chùa Thiên Mụ (Huế) có dạng này (a), nên tránh là 
hơn. 



g) Dạng Cầu Bạch Hố: 

Nước qua một khúc quanh gấp gãy tạo nên sát khí quanh 
nhà. Lại co chiếc cầu nằm lệch với hướng nhà yề phía góc trái. 
Cầu Bạch Hố ớ Huế, nằm về phía góc trái Kinh Thành (hương 
Tây Nam), vào thế kỷ 19, các thầy địa lý người Tàu thường nói: 
*Cau Bạch Hổ này se gây tai nạn cho triều đình”. Npíời ta lập 
miếu thờ bên kia đường (30 năm về trước vẫn còn), ngoài ra 
người ta còn dựng tấm bia bên kia đường đối diện vởi câu đê 


709 


chận bớt khí xông vào hoàng thành. Nhưng 60' nàm sau 
củng của Triều Nguyễn vẫn hết sức thê lương lam mất đi tuơ 
vàng son quí phái của Cựu Kình. 



h) Bạch Hô Hồi Đáu: 

Gióng nước cháy khá mạnh từ phía sau tới, đến trước 
nhà gióng sông uốn lên rồi chảy tuột đi. Giồng nưđc này 
mang đên nhiêư sát khí, chứ không phải thấy giòng nước 



uôn lượn mà gọi “cửu khúc bàn 
hoàn”. Dạng này chu' về 
thương tật tai nạn bất ngờ ở 
ngoài đưòng. Giả sứ như gióng 
nước chảy ngược lại thì ngôi 
nhà này rất tót, và tiền cúa 
rất dồi dào 

i) Dạng Tiêm Giác Xưng Xạ: 

Nêu khởi sự làm nhà hoặc 
tu tạo công trình, chủ yếu ỉà 
nắm vững được phương hướng 
ciia làu phòng ốc các, cần 
tránh mũi nhọn của các góc 
lầu bắn vào nhà người, hoặc 


710 



cua nhà người băn 
vào nhà mình. Trong 
hình góc nhà (A) bên 
kia đường băn vào 
mặt tiền nhà (b) và 
nguy hiểm nhất là bắn 
vào cừa, chii xung sát, 
gây tốn hại nhà B. 

Phái nữ sẽ bị nặng 
nhất. 

f) Dạng Thiền 
Trảm Sát: 

Hai khu lầu cất 
song song và cao lớn 
như nhau, giữa có một 
khe trô'ng. Bên kia 
đường có một ngôi 
nhà thấp hơn nhiều so 
với hai ngôi lầu, cửa 

nhà hướng về khe 
trông, trường hợp 
này gọi là “Thiên 
Trảm Sát” (trời 
chém). Sát khí 
nặng nề ấy xông 
vào ngôi rihà này, 
cộng thêm vẻ uy 
bức của 2 tòa lầu, 
khiên chủ nhân 
ngôi nhà nhỏ lòng 
rất u uất bực bội, 
trong nhà ‘đau yêu 
bệnh tật, làm ăn 
thua lỗ. 




711 




p , k) _^ ơn Thl ^ Cô ' Quái. Song Thụ 
t-0 Quái: 

Trhớc nhà có một hay hai cây 
hÌRh d ạ n g cổ quái cành 
^ ,u! m _ r ? P ; nêu ủìãng đan 
đ L tỉ ^l k ỉ 1Ônể . thẽ ở đu ? c (tránh Ỉ)Ị 
^ đ f nh) ’ nhâ t là gây ân tượng 
hãi sợ cho trẻ em. 

, SiÌL ' h cố ' côn nói thêm: “Hai 
bà vạ trong nhà bị người ta cuỗm 

_. hoặC chết đi - gia đình cà 
giàu Châng nữa, ông già bà cả rất 
CÔ đôc”. 



i iem Sa (Sa nhọn): 


â â: ** đám -ong, 

khác ri dang “Hâm Z _ nhọn đó , bắn cửa, chàng 

d " h ^ ầựhình y r cLlia^h^Có thế b^cá^hE^ 

về mắt. 8 ainn * t-o thê bị các bệnh 



712 



m) Nga, Ap Cảnh (Cố ngỗng, cố vịt); 

MỘ nỊtoài . ầ „ Có hai gò 

ntĩh ĩuì Lf\. !°' vủng . nưổc - hình cổ cò, cổ vịt cô' 

* ổ , n nh ị n Ịổi thôi ’ thương phong bại tực 
nên san phẩng mới ỏ được. • • ’ 


DhP 


sỉ 


n> Tiêm Giác: 


, . . hổ ?? đông hình 3, 4 góc nhọn xỉa vào nhà 

thè cường mãnh, ờ đây không dược Nên san lấp mới xong 


'O r-n D 


713 



o) Mộc Thủy (Lưu thủy có dạng Mộc) 

Trước nhà có giòng nước chảy 
qưa thẳng băng gọi là Thủy Liêm 
Trinh (Liêm Trinh vốn thuộc Hỏa, 
ở đây chỉ cho sát khí hừng hực 
như lửa) nếu nưdc chảy từ tả sang 
hữu gọi là Cốc Thủy, hay Cốc 
Tướng; nếu nước chảy từ hữu sang 
tả gọi là Thoái Thần.' Dạng nước 
này không lợi cho việc cư trú. 

p) Ách Bò 

Trước nhà có gò đông hoặc ao hi 
hình dạng như cái ách bò, địa khí nơ 
đây không tốt, về sức khỏe và tiền bại 
đều sa sút. Nếu còn ở mãi thì tiếp, tự 
di hệ cho các thế hệ sau. 





q) Đình Tang Phá Thất 
Nhà đối diện với ngôi đình, 

nhà hoang, cổ miếu, thì u khí, tà 
khí, ma khí xâm nhập vào nhà, 
lại hay gặp trộm cướp đến viếng 
nhà. Nên tránh càng xa càng tốt. 

r) Chữ Hỏa X 

Trước nhà có đường đi rẽ ra 
hai bên, hai bên lại có 2 hồ, ao, 
phối hợp lại thành hình chứ Hỏa 
^.{dù chữ hỏa thuận hay hỏa 
ngược cũng đều bất lợi cho gia chủ. 
Đây là hình tượng của hỏa tai. Địa 
thế này không nên cất nhà, và 
cũng không nên d. 



714 




6. Một nội thết hoàn chỉnh 

Một nội thất gọi là hoàn chỉnh khi phép bài trí trong 
phong không cộm măt, không vấp phải những điều cấm ky 
thông thường bảo đảm vệ sinh và chút ít nghệ thuật. Nhửng 
điều cấm kỵ của cổ nhân và trong dân gian rất nhiều điềư ky 
quặc, ơ đảy chúng ta nên ghi nhận những 'điều tương đối hợp 

! lý. 

I - Nền nhà phải bằng phắng từ trước ra sau. Người ta nói, 
trước cao sau thâp, là vò hậu, còn trước thâp sau cao là phúc 
đưc. Khỏng nèn tin điêu này. Muốn phúc đức cứ việc bồi đất 
đàng sau cho cao lên thì dễ quá 

- Nhà tâm, nhà cầu nền không được cao hơn nhà chính (dó 
là phép lịch sự, cùng là phép vệ sinh). 

- Nhà, hưởng Nam Bắc dài hơn hướng Đông Tây thì người 
và cua đều trù phú (đế ý đến giòng Địa Từ Trường: vào Nam ra 

Bác). 

- Hai cánh cửa cổng tuyệt đối phái bằng nhau. Nếu chênh 
lệch e có ảnh hướng đến vợ chồng gia chủ (chưa chắc là vậy. 
Nhưng hai cánh cửa còng tự nhiên một to một nhỏ, một cao 
một thâp, một xanh một đò... ai nhìn vào cùng thây chướng, từ 
đó có tiêng xì xào dị nghị, vợ chồng đổ qua đố lại cho nhau, 
chuyện khòng vui). 

- Nhân việc cửa cống, ta nhìn cây cối trong sân nhà, nhìn 
một lân đê thây đẹp, nhìn hai lần đế thây đúng: nếu cây cối có 
khuynh hướng nghiêng về phía nhà thì tốt, mà nghiêng ra 
ngoài đường thì dờ lắm (điều này rất khoa học và hoàn toàn 
đúng. Ví dụ nhà bạn tọa Bắc hướng Nam, mặt trời buổi sáng, 
trưa, chiều đều đi qua sân nhà thì lý do gì cây cối lại nghiêng 
ra bẽn ngoài? Cây cối có khuynh hướng vươn tới tiếng đọng và 
ánh sáng. Nếu người nhà đông, nhộn nhịp, tiếng khua soong, 
chén, chảo, tiêng học, tiếng trê khóc... một trăm thứ tiếng 
động gần, lạ quen chen nhau, nhất là tiếng trẻ khóc dễ chiêu 
cam cây cối. Nếu cây cối không chịu nghiêng vào nhà (dù người 




nhà đi làm cơ quan sớm 
*; ôi về ) thịnh khí cua g 
đình không có, có nét th 
lương ám đạm. Bạn thấy trê 
, qUÒC L Iộ c , hắng hạn ’ những ca 
hai hèn đường luôn luô 
hướng mình ra đường). 

- Phòng ngù cũng nh 
nhà bêp, luôn luôn chọn I 

u h . ư ? ng L ánh (hă y so sán! 

Trường Sinh, Đe 
vượng Quan Đới, Lảm Quar 
l à < ' ac hướng Sinh Khí, Thíêr 
Y. Diên Niên. Phực VỊ. xen, 
hướng nào trùng hợp?, giường 
ngù phải ké cho hợp lý. 

Giường nga đặt chình ình 
thì khõng còn “lịch 
sự' nào hơn nữa. Giường ngii 
đặt ‘‘xung đối” với cửa phòng, 
dù đật ngang hay dọc cùng 
đếu hòng {để tránh ngọn gio 
lùa ). Giường ngủ chỉ tựa một 
bèn vào tường gọi là “một 
kháo sơn” (mất điếm tựa) cùng 

hỏn 5‘ Giườn ể ngủ phải đặt 
Sữn z son ể với cưa phòng và 
phai tựa hai mặt vào tưòng 
(tượng trưng cho sự bền vừng). 
T ^ anh thủ tối đa giường ngủ 


thuận Môn khi. tốt 


r 



Q. Q J 


716 



vuông vức (tránh sự nậng nề), cùng không được dài và hẹp 
(trông giống như dạng 1 quan tài). 

- Phòng ngủ phải sáng sủa, thoáng khí, rất kỵ âm u mờ tối. 
Dưới đường không nên đê' nhiều đồ sắt, kim loại, cây gỗ mực cũ 
kỳ, giấy giẻ vụn vật... để được vệ sinh. 

- Trong phòng ngủ dù đó là khách 
sạn, khách sạn dành riêng cho auôc 
khách... cùng phải tuân theó một qui 
luật: không được trang trí nhùng vật 
tròn và nhọn như gương tròn, nanh hồ, 
phi tiêu. Vì tròn chi cho sự “động”, 
phòng ngù cần phải tĩnh, nẻn phái 
trang trí cái gì đó có dạng vuông. 

- Dưới gầm cầu thang tuy trông 
nhưng không nên kè giường nằm. Vì 
chăc chăn rằng khi nằm mở mắt nhìn 
lèn cầu thang. Có cảm giác như cái gì 
đó đè nặng trĩu, gây ra, sự nhức dầu 
hay chóng mật. 

- Phàm nhà có xây lầu, không thế không phàn biệt chú 
khách. Bán tiêp khách của chu quay mặt về Nam, khách phải 
ngôi đôi diện với chu, vậy cống phải ở bèn trái hoặc bên phải, 
hoặc hướng chánh Nam. Lý luận ấy cho các tầng lầu ờ trên. 

~ Gian phòng dể các đồ dụng cụ đồ vặt, nên chọn 1 trong 
hỏn gian thuộc phương vị xấu; trái lại hàng hóa trong tiệm 
buôn bán phải đặt trong một gian phòng có phương vị tot. 

- Háy so sánh xem, người có Cung Phi (Trạch cung), Khảm 
Ly Chân Tôn (Đông Tứ Trạch) thì cỏ phương nào cát lợi nằm 0 
4 cung đó không? Đây là sự tế nhị và kinh nghiệm, câu trả lời 
là: “Luôn luôn có đu 4 cung cát lợi”! Những người có inạng 
thuộc Tây Tứ Trạch củng vậy, luôn luôn có đu cung của Tây Tứ 
mẹnh (Cân Khôn Đoài Càn). Cứa phòng, cừa nhà cúa họ phải 
xoay đủng phương vị theo Trạch cung đã ấn định sẵn. 



717 



Một kinh nghiêm có thê coi như mè tín nhưng lại đúng: 
phía bèn ngoài căn nhà, nếu hướng Đông Nam cao hơn, nam 
hay nừ gặp lương duyên vì hướng Đông Nam là hướng Tốn 
(thuộc về gió) (ca dao: Gió đưa bông cúc bông cà, gió đưa chị 
Bày về nhà anh Ba...; gió đưa gió đấy cột chòi, anh đen như 
mọi mà đòi vợ xinh...; gió đưa mười tám ỉá xoài, có chồng Bình 
Định cho dài đường đi...); nếu hướng Tây-Nam cao hơn thì 
phái nừ có lợi thế, vì Tây Nam thuộc Khôn; nếu phía Tây Bắc 
(Càn) cao nhà có nhiều- người giúp việc.... 

- Cầu thang 
cuốn không nên 
lảm trươc cửa 
chính, vì tránh 
khí lành bị xoáy 
không chịu vận 
vào nhà. 

- Nền nhà 
rộng không tới 
100m :; , không 
nên làm cửa vòm 

„ ^ (sang không đúng 

X *** cách). 

- Phòng vệ 




sinh tối kỵ đôi 
diện với nhà bếp hoặc nối liền 
với nhà bếp (đây là phép vệ 
sinh để tránh hôi thôi hay sự 
lộ liễu). 

- Cửa phòng ngủ không 
đối diện với cửa phòng tắm 
(hình bên) ta còn hiếu thêm 
cửa hai nhà không đòi diện 
với nhau - đó là phép lịch sự). 


718 



- Trong phòng ngủ không 
nên có phòng toa-lét. 

- Phòng ngủ không nên 
có cửa sô tròn (tròn chỉ cho 
động, vuông chi cho tĩnh). 

- Cửa số và cứa chính, 
không nên xung đối với nhau. 

- Của lò không được đối 
xung với nước (vòi nước gọi 
là Thủy Long Đầu). 

- Phòng ngù không được 
ép hai bên nhà bếp (nhà bếp: 
trù phòng; phòng ngủ: ngọa 
thát). 

— Không nên đặt bình 
phong che chắn lối vào cửa 
chính (làm vậy là từ chối sinh 
khí, và làm khách bờ ngỡ, 
nhà sẽ thêm tối tăm, quí phai 
không đúng chỗ).. 

- Phòng khách không 
nên đật nứa bộ saỉon (người 
ngoài sè coi thường). 

- Phòng khách không 
nên đặt phía sau phòng ngủ. 

- Phòng ngủ không nên 
lát gạch màu trắng, vì sẽ gây 
cảm giác lạnh lẽo. 

- Trong nhà, không nên 
quá nhiều phòng mà ít người 
ờ, cũng khỏng nên chật quá 
mà đông người. 

- Nhà hẹp và sâu, không 
khí sè ngột ngạt khó thớ. 


cỉũsổ 




719 



III. THAM KHẢO vỀ PHÉP TỌA HƯỚNG 
CỦA NHẬT BAN ' 

(Ghi theo tài liệu, của Nguyễn Hả: “Chọn hướng nhà và bố 
trí nội thát theo thuật phong thủy ” - NXB Xây Dưng - Hà Nôi 
19961 

VI phong tục riêng. Tô-tem cua Nhật là Thái Dương Thần 
Nừ, tập tục lâu đời của Nhật là kiêng quay mặt nhà về hướng 
Đông. Dần dần, dân chúng mỗi ngày một sinh sôi nảy nơ, 
trong các thành phó', hướng nhà phải chiều theo con lộ, nên 
tập tục ấy chỉ còn sót lại “lấy lưng nhà làm hướng”. Vđ, khi 
ngưòi ta nói “tọa Tí hướng Ngọ”, thì ta phải hiếu ngay rằng đó 



720 



là hướng Tí, tức là hướng O u . Ta biết Vòng Hoàng Đạo (thu hẹp 
lại là vòng La bàn ) gồm 24 Sơn hướng, mỗi Sơn hướng chiếm 
15'\ hướng chính của nó là nàm chính giữa cung 15 ư . Nói cách 
khác, hướng Tí là hướng 352"30' - 7"30'; hướng quý là hướng 
7 '30 đèn 22°30‘, thì gọi là hướng 15" cho tiện. 

Vậy, khi người Nhật nói “nhà hướng Tí”, tức là hiểu lưng 
nhà chiếu về hướng Tí, thì mật nhà (chứ không phải là cứa) 
chiếu về hướng Ngọ. Từ đó bạn có thể đối ra hướng nhà theo 
phong thủy Trung Quôc, xem thử của Nhật và của Trung Quốc 
có phù hợp không. 

Xin có vài lời nói thêm dể khỏi ngạc nhiên, thường thì 
người Nhặt hay đặt phòng vệ sinh và phòng tắm ở nhà trước, ít 
khi họ đặt.đàng sau đế tránh sự xúc phạm đến “vật tố” (Totème) 
mà họ tôn thờ (Thái Dương Thần Nừ - phương Đông). Chúng 
ta chỉ cần chú ý đến cửa (nhà) và bếp. 

Sau đây ta bắt đầu từ “Tọa Nhâm”: 

2. Tọa Nhảm, hướng 345° 

Đôi với người Nhật, hướng Nhâm lả hướng tôn quí, hướng 
cua giàu sang và 
quyển uy. Lưng 
nhà quay về 
hướng Nhâm là 
lòng mong ước gia 
đình được giàu 
sang, và có người 
làm chức vụ lớn. 

Lưng nhà 
hướng Nhâm cửa 
(nhà) mơ hướng 
Đòng Nam (Tốn) 
là thích họp nhất. 

Sinh khí, vượng 
khí theo cứa ấy 
tràn vào. 


cáu 



721 



Nhà bếp nên đặt phía Tây, hoặc phía Tây Nam. (Chú ý: : 
sách còn chú thêm: nếu là nhà riêng, mớ cửa về hướng Nam, 
thì nhà bêp nên đặt về hướng Đông (mé bên trái của nhà) là 
tôt nhât. Lời chua này đúng với phong thủy nước ta và Trung 
Quốc). 


2. Tọa Tí - hướng 0° 



cho sự quyết đoán và đũng cảm. 


Tí cũng như 
Nhâm, đó là hướng 
Tổn quí. Vua chúa 
thường ngồi phương Tí 
nhìn về phương Ngọ. 
Đảy là hướng có nhiều 
cơ hội tốt. Tí đối diện 
vđi Ly, nẽn ngưồi 
Nhật thường gọi ‘là 
“Cung Ánh Sáng”. 
Lăng tám của vua 
chúa như Thần cung 
Minh Trị và Thiên 
Hoàng, Chiêu Hòa 
cũng đều tọa Tí. 
Hưứng Tí tượng trưng 


Lưng nhà hướng Tí, thì cửa nên mở về hướng Mùi Khôn 
hoặc hướng Ngọ, Đinh thì tốt. 

Nhà bếp nên quay về hướng chánh Nam (180") hoặc hướng 
Đông (bên' trái) là tốt. Suy khí đi ra, vượng khí đi vào, còn gì 
tốt hơn? 


3. Tọa Quí - hướng 15° 

Hướng Quí là hướng của sự dũng cảm, đó là hướng của các 
quân nhân, của các vị tướng. Hướng Quí cũng là hướng của các 


722 



nhà doanh nghiệp của các 
thương gia. Các thương gia 
cùng phái gan dạ như các vị 
tướng quân mới mong làm 
giàu được. Tục ngữ Việt Nam 
có câu: “Có phước làm quan, 
có gan làm giàu”. 

Lưng nhà hướng Quí, 
cứa nên mớ về hướng Khôn. 

[ Đó là sự lựa chọn khôn 
ngoan. 

Nhả bêp nên đặt về 
hướng Đông. 

4. Tọa Sửu - hướng 30° 

Sửu trong Thìn Tuất Sứu 

Mùi là Tứ Mộ Khố, là hướng 
rát sùng tín cũng là hướng 
mà tài lộc thường mang đến 
dồi dào, thích hợp vđl 
thương doanh nghiệp. 

Nếu nhà tọa Sửu thì cửa 
nên mớ về hướng chánh Nam 
hoặc Tây Nam (Mùi Khôn). 

Nhá bếp nén cần ớ 
hướng Giáp Măo (bên trái). 
Hướng Tọa, hướng cửa hướng 
bếp năm vào những phương 
cát lợi giúp cho nhà ngày 
càng phát đạt. 

5. Tọa Cấn - hướng 45 0 




Theo người Nhật, hướng Cấn còn gọi là Quì Môn, ở hướng 
này thường thường người ta hành nghề tự do, như vậy cũng có 
inghia la trong việc buôn bán, người ta hay gặp nhiều bất lợi. 


723 




nên mới “buông tay dầ] 
cầm tay chèo”. Nhà hướr 
này ai cũng tháo vát, lan 
lợi và vất vả. Bởi vì Cấn ] 
hướng núi, là ngăn lại, nê 
người sớm được hàm dưỡn 

Nhà Tọa Cấn nên ư 
cửa về hướng Nam (Ng 
Đinh) hoặc hướng Tây-Na 
(Khôn, Mùi — Khôn). 

Hướng nhà này, nêu ci 
mớ về hướng Tây Nam, t] 
bếp nên đặt hướng Nam, ní 


cửa mớ về hướng Nam thì bếp nên đặt hướng Tây Nam ho; 
Tây Bắc; nếu cứa mơ về hướng Tây thì bếp nên dặt về hưới 
Nam. 


6. Tọa Dần - hướng 60° 

Dần Thân Tị Hợi là tứ Sinh, theo phong thúy Trung Qui 
đây là phương cát lợi dù Tọa hay Hướng. Nhưng người Nhật 1 



cho đây là hướng xâu, 1 
khuyên bảo vdi nhau, n< 
gặp hướng này thì khôi 
nên khinh xuất phải m 
thầy phong thúy giỏi về í 
bài mới chắc ăn (nhưng là 
sao dám tin tưởng vào kl 
nàng của thầy, nhất là C; 
thầy bầy giờ? NNP). Ni 
cánh cuộc ở nơi đây tốt t 
ta cũng có thẻ yên tâm. 

Hướng nhà này có tl 
mớ cứa về hướng Nam ho 
hướng Tây. 


724 



J^ h m" à L nếu „ cửa mở về hướng Nam thì nhà bếp nên đặt 

£ u ớ ?£- t?_ BắC ’ nêu cửa mở về hướng Tâ y thì nhà bep nên đạt 
ớ hướng Nam. ■ 

7 . Tọa Giáp - hướng 75° 

Người Nhật quan niệm 

ràng hướng Giáp là hướng 

bệnh tật. Nếu làng mộ cất 

hướng này, người trong nhà 

sẽ màc nhiểu quái bệnh. 

Nhưng ngoại cảnh ờ đây ung 

dung, khí tượng thì người ấy 

nhà này rất thông minh, 

quan cao chức cả. 

Nhà ớ hướng này, nên mơ 
vê hướng Tây hoặc hướng Tây 
Nam. 

Nhà bếp nên đặt về 



hướng Bắc hoặc hướng Nam. 

8. Tọa Mão - hướng 90° 

Tí, Ngọ, Mẹo, Dậu là Tứ 

Chính. Nhà hướng Mẹo có 
rất nhiều lợi thê trong việc 
tiên thân, con cái trong nhà 
đô đạt cao, nhà thường xuất 
hiện những bậc lành đạo chi 
huy có tài. 

Nhà này nên mơ cứa về 
hướng Tây. Nếu tựa cửa nhìn 
ra ngoài má thây có sông 
lạch hoặc đại lộ thì nên 
chuyên qua Tây-Bắc hay 
Tây-Nam. 

Nhà bẽp nén mớ về 



725 



hướng Bác hay Tây Bắc. 

9 ' Tọa Ât - hướng 105 0 



10. Tọa Thìn - hướng 120 0 


Hướng Ất là hưđnj 
trường về chuyên ngh 
Người nhà hướng Ất đa p 

th ị ên Ỵ ề c °n£ nghiệp, 
nghệ. Hướng Ất gọi là “< 

tạo ”' Hưởng At là hù 

‘‘Khôn thứ hai”, nó bển V 
hơn cả hướng Mẹo. 

Cửa nhà nên mở về hư 
Tày hoặc hướng Tây N 
chắc ăn nhất ỉà mở ở hừ! 

Tây. 

Nhà bếp nên đặt 


lmt 


o ....u 1CI liuung ( 

no ỉực. Nó là một trong 
hướng Mộ Khố, dường n 
sự giàu có đâ sắp sẵn N] 
hướng Thìn; trong nhà sẽ 
người thành đạt về nghề 
dược. 

Nhà hướng Thìn, CL 
_ .. nẽn mở về hướng Bắc h£ 
hướ " gTây - 

_ Bé P nên ở về hướn 

£ ?KẸỉtrjãsa ĩ “S" “ ts 

“» * SKST^s Sí s 



726 



hướng Nhâm là tốt. 

Nhà bé'p nên đặt về 
hướng Khôn - Thân. 

^2- Tọa Tị - hướng 
150° 

Hướng Tị là hướng của 
"sơ hoa” (khơi đầu cho 
hướng hóa nhiệt). Hướng này 
ngày xưa các bậc thiên tư 
thường dùng ỉàm hướng bếp. 
Nèn hướng Tị gọi là cung 
"Thực Lộc”. Người của nhà 
này sè gioi về ẩm thực, sẽ 
là những nhà nấu àn nổi 
tiếng. 

Cứa nên mơ về hướng 
Tây Bắc. 

Nhà bẽp đặt hướng Tây 
Nam hoặc hướng Đông. 

13. Tọa Bính — hướng 
165 * 




Bính là hương. danh 
vọng tiếng tăm. Nhà tọa 
Bính thường sản sinh nhừng 
người có chức vụ lớn, nhừng 
viên chức cao cấp củầr chính 
phủ như dân biểu, thượng* 
nghị sĩ, bộ trưởng... 

Cửa (nhà) nên mơ về 


727 



nướng Sửu. hoặc Sứu - Cấn. 

Bếp nên đặt ở hướng Đông là tốt nhất, nếu là nhà tập thể, 
bep nên đặt ở hướng Tây (như hình vẽ). 

14. Tọa Ngọ - hướng 180° 



Nhà tọa Ngọ sẽ có nhiều 
sự biến động. Ngọ là vùng 
Dương cực đại, Dương cực 
tất nhiên Âm sinh, nếu rủi 
thì rủi nhiều, nếu may thì 
may nhiều. Làm nhà hướng 
này củng như một canh bạc. 
Người ở nhà này rất đa nàng, 
nhiều dạn dày tháo vát. 
Cũng có nhiều người thành 
cóng rất sớm. 


Cửa nên mở về hướng 
Bắc, hoặc Đông Băc, Tây 
Bắc. 


Bếp có thê đặt ơ hướng Đông hoặc hướng Nam. 

15. Tọa Đỉnh - hướng 195 0 



Đinh nguyên nghĩa là 
“người đã đu tuổi trưởng 
thành”. Người của nhà tọa 
Đinh rất được lòng mọi 
người. Nhà được khí lành 
của “Nam Cực Thọ Tinh”, 
người nhà rât thọ và ít bệnh 
hoạn. 

- Cứa nên mơ về hướng 
Tây Bắc, Đông Bắc, Tây, 
Đông đều đạt phúc lợi. 

- Bếp nên đặt về hướng 
Đòng. 


728 



16. Tọa Mùi - hướng 210° 

Thìn Tuất Sửu Mùi là Tứ 
Mộ Khò", nhà tọa hướng này 
rất dồi dào về vật chất. Cùa 
cải về bất động sản rất lớn. 
ít nôi danh. 

Cửa nên mở về hướng 
Đòng Bắc. 

Bếp nên đặt ơ hướng 
Đòng Nam. 

17. Tọa Khôn - hướng 
225 0 

Hưđng Khôn, người 
Nhật gọi là hướng “Bao Quỉ 
Môn”, đối với hướng Cấn 
nhưng không hại gì. Hướng 
này thường xuất hiện những 
bậc hào kiệt, tế khốn phò 
nguy. 

Đối với nhà tập thể, cửa 
nên mở về hướilg cấn, còn 
nhà tư nên mở về bên trái 
hoặc bẽn phải (nếu mở về 
hướng Đông hoặc hướng Tây 
thì nhà không còn là tọa 
Khôn nữa). 

Nhà bẻp nên dật về 
hướng Đông Nam. 




18. Tọa Thán - hướng 240 0 

Hướng Thán rất yêu về vượng khí, măc dù người Nhật coi 
hương này là hướng của Ngọc Ti, Quốc Ân, cửa nên. mờ rộng 
trên 2m. Điều kiện đế chọn hướng này là trước nhà phải co 
Thby đế yếm trợ cho vượng khí. Thủy cần phải trong sạch và 


729 




gọi Canh là “cung Vũ Điệu”. 
Hướng này xuất nhiều vị anh 
hùng, tướng quân. Góp 2 V 
lạh ngày nay, hướng này co 
thẻ xuất những vị tham mưu 
quản đội rất lồi Ỉ£C. 

Cứa nên mờ về hướng 
Àt, Thìn-Ất. 



qui nạp cho đúng hướng. 

Cửa nên mớ về phía Đông 
Bếp nên đặt ồ hướng Nam 

19. Tọa Canh — hướns 
\ 255° 

i Canh là thuộc — hướng của 
í Chân. Vì Chân nạp Canh, 
c hấn là hướng “Nhật Xuất Lôi 
Môn” nên hướng Canh là 
hướng của trí tuệ. Người Nhật 



20. Tọa Dậu - hướng 
270° 


Hướng Dậu là hướng rất 
thích hợp cho các công sớ, 
cơ quan, bệnh viện. Hướng 
Dậu thường xuất hiện những 
quan chức cao quí, cũng là 
hướng tận dụng triệt đẽ’ về 


730 



các khả năng chuyên môn. Hướng này có rất nhiều người tài 
hoa lẫn đào hoa. 

Cừa nèn mở về hướng Mão, Ât, Thìn. 

Bếp nên đặt ở phía Nam là tốt nhất. 

21. Tọa Tân - hướng 285° 


Tân là hướng của học 
giả, của các nhà nghiên cứu. 
Người Nhật gọi hướng Tân 
là “cung Vãn Chương”. Nhà 
tọa hướng này sè sản sinh 
những nhà văn chương 
thiên bấm, những nhà học 
thuật lỗi lạc, những nhà 
giáo dục hữu ích. Nói tóm, 
hướng này là hướng của 
khoa báng. 

- Của nên mở về hướng 
Tốn hoặc hướng Giáp., 

- Bếp nên đặt ở hướng 
Nam hay hướng Bắc. 

22. Tọa Tuất - hường 
300° 

Tuất là một trong 4 Mộ 
Khô Thìn Tuất Sửu Mùi. 

Hướng Tuất có nhiều 
tiềm nàng về bất động sản, 
của chìm. Nhưng các bạn hãy 
chú ý một điều, cung Thìn 
luôn luôn có sao Thiên La 
thường trực, và cưng Tuất 
luôn luôn có sao Địa Võng 
thường trực. Hai sao này 
tượng trưng cho ‘Tưới pháp 




731 


n: Mí ■■■' 



'llĩl “ỉ i j luy đ ; ng tàl chánh ' ho ^ c b™n bán bất động sản, 
ĩ™"** I iệ , c = ho ? c không đúng vđi luật pháp 

Khí vượng cùa Tuât lên đến cực điềm từ nay đen 2003 

Cứa nên mở hướng Đông Nam. 

Bếp nèn đặt hướng Bắc. 

23. Tọa Càn - hướng 315° 




Tọa Càn, nhà sẽ quay 
mật về hướng Tốn, nhận rất 
đầy đù ánh sáng mặt trời. 
Người ơ nhà này có tâm hồn 
sảng khoái. Tuy nhiên, khi 
thực thi một điều gì quan 
trọng, người nhà này hay có 
tính độc đoán, cương quyết 
có lẽ vì ánh hưởng của Gàn. 

Cửa nên mở về hướng 
Đòng Nam. 

Bếp nên đặt hương 
Đông, hoặc Đông Bắc. 

Cung Hợi là cung Thiên 
Thị Viên, là cung của thiên 
tứ. 

Hướng Hợi là một hướng 
tót nhẩt trong 24 hướng. 
Người nhà hướng này phần 
nhiều có côt cách quí phái, 
bệ vệ. Nhà hướng này mọi 
việc đều thành công. 

- Cứa nhà nén mơ về 
hướng Thìn. 

- Bếp đặt ơ hướng Giáp, 
Mào. 


732 



oOo 

Chú ý: Khái luận về 24 hướng trên dây không thông qua 
tuối tác, vậy có thể phạm vào phép Bát Trạch. Nếu bạn xây 
dựng nhà cưa phòng ốc, cũng nên dùng La bàn đối chiêu lại, 
trước khi dùng 24 hướng nhà của Nhật. 

D. HUYỀN KHÔNG HỌC 

Huyền Không học là một học thuyết rút từ Kinh Dịch, có lè 
phôi thai từ Kinh Phòng thời Tây Hán, và đến đời Đường nhà 
sư Nhát Hành phát huy thẽm, từ đó truyền đến Hà Lệnh Thông 
(Nam Đường), chuyến đến Trần Đoàn (Bắc Tống)... tiếp tục 
truyền đến thời Thanh mạt nhà họ Thấm, tiêu biểu là Thấm 
Trúc Nhưng, hiện nay Huyền Không học đang phát triển rầm 
rộ ớ Trung Quốc. 

Huyền Không học dựa trên 180 nảm cung phi cua nam 
mạng chia làm 9 cung mà ta cần phải thuộc lòng: 

- Nhất Khảm 1 1 ) 

- Nhị Khôn (2) 

- Tam Chấn (3) 

- Tứ Tốn (4) 

- Ngũ Trung Cung (5) 

- Lục Càn (6) 

- Thất Đoài (7) 

- Bát Cấn (8) 

- Cứu Ly (9) 

Nêu thuộc 9 cung trên dây rồi, ta phải thuộc tiếp theo: 

- Nhất Bạch (1 Bạch) 

- Nhị Hắc (2 Hắc) 

- Tam Bích (3 Bích) 

- Tứ Lục (4 Lục - Lục là màu lục) 

- Ngũ Hoàng Thổ (5 Hoàng ) 

- Lục Bạch (6 Bạch) 


733 



- Thất Xích (7 Xích) 

- Bát Bạch (8 Bạch) 

- Cửu Tử (9 Tử - Tử: Tía) 

• Những màu sắc trên đây không rút từ Ngũ Hành, đây là 
các qui định của nó trong Tiên Thiên và Hậu Thiên. 

* nóí Nhất Bạch, Tứ Lục... thì ta hiểu ngay đó là cung 
Khám, cung Tốn... 

# Nhị .Hắc... Cửu Tứ: thuộc về các khí, nhiều 
khi người ta còn gọi là các Sao. Dừ nhất là Ngũ Hoàng Thổ, 
người ta gọi đó là Sát tinh. 

I tam nguyên cửu vận 

Như trước đày đã nói, Tam Nguyên gồm 180 năm liên tục, 
noi cách khác là 3 Giáp Tí đi liền với nhau. Giáp Tí đầu là 
Thượng nguyên, Giáp Tí giữa là Trung Nguyên, Giáp Tí cuối là 
Hạ Nguyên. Hôm nay ta áp dụng Tam Nguyên Cửu Vận trong 

u ời ỒaÍ ta ’ nghỉa là từ năm Giáp Tí 1864 đến năm Quí 

Hợi 2043. Ta đật nặng Hạ Nguyên Giáp Tí 1984 đến 2043 hơn. 

^ lổi m ỳ} Nguyên chia làm 3 Vận. 3 Nguyên thành 9 Vận. 
Mỗi Vận 20 năm. Ta theo dõi: 



734 



Thượng Nguyên 1864-1923 

- Vận 1: 1864-1883 

- Vận 2: 1884-1903 

- Vận 3: 1904-1923 
Trung Nguyẻn 1924-1983 

- Vận 4: 1924-1943 

- Vận 5: 1944-1963 

- Vận 6: 1964-1983 
Hạ Nguyên 1984-2043 

- Vận 7: 1984-2003 

- Vận 8: 2004-2023 

- Vận 9: 2024-2043 

Đẽn phiên vận nào, thì vận đó phải nhập Trung Cung. Ví 
dụ, xét thời kỳ 1964-1983, đó ỉà Vận 6 Trung Nguyên, tức ỉà 
Vận 6 nhập Trung Cung, ta gọi: “Lục Bạch nhập Trung Cung”. 
Việc này lát nừa dày sẽ nói rõ thêm. 

Lâu nay phái cổ điển chỉ đơn thuần xét theo Lạc Thư, chỉ 
“ngũ Trung Cung”, bâý giò' thì 1, 2, 3... 8, 9 đều có thế nhập 
Trung Cung được, theo một mô thức đồng dạng với Lạc Thư. 



735 

















71 Rat Bạch nh 'U' Trun g Cung (Vận 8 (2001-2023) 



8) Cứu Tứ nhập Trung Cung (Vận 9 2024-2044 


8 

_L 

r - 

/ 

4 

1 

,6 

ỉ 

-JL 

ũ 

- 

È 

r. 

1 

\ 

3 

> 

c 

r. 


_ 


Ta chú ý đến cách vè (còn gọi là dường biêu diễn): 
- Từng vạch (nét) theo thứ tự của các số. 

~ Một cách tống quat: 

í hứ nhất - Từ Trung Cun s ra cung Càn 
Nét thứ nhì: Từ cung Càn lên cung Đoài 

Nét thứ ba: Từ cung Đoài sang cung Cấn 
Nét thứ tư: Từ cung Cấn lên cung Ly 
Nét thứ năm: Từ cung Ly xuống cung Khám 
Nét thứ sáu: Từ cung Khám lên cung Khôn 


738 





Nét thứ báy: Từ cung Khôn qua cung Chấn 
Nét thứ tám: Từ cung Chân lên cung Tôn 

.i_ ; * Trê ỉ\ đây . là . xét từn ể Vận trong 9 Vận. Tron? Q Ván 
t^iên nhiên đó luôn luôn di theo chiều thuận ± 

m ộ t nií u ct 

P ^ a hìét gia chư là nam hay nữ. Nếu là nam Vân 
chírdi là Vận cua thiên nhiên. Nếu là nữ ta phải lẽ ngược 4d” 
■ Vận cua nữ: ■ 

Nét thứ nhất: 

Từ Trung Cung ra cung Tôn 
Nét thứ nhì: 

Từ cung Tôn xuông cung Chấn 
Nét thứ ba: 

Từ cung Chấn sang cung Khôn 
Nét thứ tư: 

Từ cun ể Khôn xuống cung Khám 
Nét thứ năm: 

Tư cung Khảm lên cung Ly 
Nét thứ sáu: 

Từ cung Ly xuôhg cung Cấn 
Nét thứ báy: 

Tù cung Cân qua cung Đoài 
Nét thứ tám: 

Từ cung Đoài xuống cung Càn. 

sào Thẩn L ỉl e0 các SỐ - 9 số trên đáy là 9 

đh L h u à Hoàng Thô. Ngũ Hoàng Thỏ 

đong ehô nào là chỗ đó có vân đề! 

Sau đày là cách vẽ ngươc đẽ’ xét VP cư lànK J.T, . 

han của nữ. ự ành đữ tron ể vận 


739 



TỐN 

LY 

KHÔN 

4 

9 

2 

CHẤM 

TRLNG CUNG 

ĐOA í 

3 

5 

ỉ 

CẤN 

KHAM 

CÀN 

8 

t 

6 






























8) Iỉát Bạch nhập Trung Cung 



\ 

/ 

i 

« 

— T 

1 

1 

— 

ý 


t 

7 

/ 

/ o 

5 



I 

7 


9) Cứu Tứ nhập Trung Cung 
Vận 9 


1 

B 

m 

m 

I 

i 

i 

I 

ầ 

1 

m 

1 



I 


Chú ý: Sách vớ tuy nói đến “phi tinh” bay ngược như cách 
vẻ cho nữ ư trên đây, nhưng trèn ly thuyết người ta chi ban 
đên 9 cung cũa thiên nhiên hoặc cua nam. Trừ trường hợp xét 
cho một nừ nhàn thật sự, người ta mới bận tàm mà tính toán 
Ngũ Hoàng Thô đóng ở cung nào. 

Ví dụ: Xét hoàn cảnh một quốc gia ở vận 6. tức là xét khoang 
thời gian từ 1964 đốn 1983, trong 20 năm đó ta xét theo “đường 

t T h T Uận ' thiên nhiên ’ tú Ị là 20 n àm của vận nam. Ta thây 
Ngù Hoàng Thố t óng ờ cung Tôn. Cung Tốn thuộc hướng Đông 


743 




Nam. Hướng đó có nhiều tai bay họa gởi v.v... 

II. cửu TINH CỬU CUNG cửu KHÍ 

1. Qui ước về sao 


• Ta Phu 

Dao Quaig - Phá Quản Tuyêt Mênh Kin' 

''>^Khai Lur 3 - Vũ K.ìcc • Chì N.èp Kim 

ỉigoc Huãr.í - LMì Trinh 
\ 'ÍQ • Zj r J ca 


r m?n Qi.un - Vồ' .* -í <1 

Lut Sc" , ■ ,'ÌỊ • 

t 

T ‘1 • C:. - L:;c Tốn 9 
iidi Tt'(. 


Bãc Cưc 


TỈr 


9 

9 

9 

9 

9 

0 íhròn Kĩu • Tham Lang 
S:r.*’ K. I Mộc 


• Cu Mòn 


iìuy 


Theo hình vè tí ùn ta cij: 

- Nhất Bạch đại biêu cho ca . Kham (Thuy) có sao Tham 
Lang, thường gọi nó la Nha li ;c ! . Thủy Tinh, ứng với Bát 
Trạch thuộc sao Sính Khi. 

- Nhị Mac đại há li cho cun;' Th./n hướng Tây Nam (Thô), 
cỏ sao Cự Mùn, thư./:’, gã la Ni I lac Thúy Tinh, úng với Bát 
Trạch thuộc sao Sinh Khi 

- Tam Bích lự. aioiì c.; , .ng Chán (Mộc) hướng Chánh 
Hong, có sao Ỉ.M. loa. .auon. gọi no la Tam Bích Mộc Tinh. 
Ưng với Bát Tracl. thuíi- 0 Họa Hai. 

— Tứ Lục (lại *>• • ; ch>. cung lòn í Mộc), hướng Đông-Nam, 



có sao Văn Khúc, thường gọi nó là Tứ Lục Mộc Tinh - Ưng với 
Bát Trạch thuộc sao Lục Sát. 

- Ngũ Hoàng thuộc Thièn Tâm (Trung Cung), có sao Liêm 
Trinh, thường gọi nó là Ngủ Hoàng Thổ Tinh, úng với Bát 
Trạch thuộc sao Ngù Quỉ. 

- Lục Bạch đại biếu cho cung Càn (Kim) hướng Tây Bấc, có 
sao Vù Khúc, thường gọi nó là Lục Bạch Kim Tinh, Ưng với 
Bát Trạch thuộc sao Dièn Niên. 

- Thất Xích đại biêu cho cung Đoài (Kim), hướng chánh 
Tây. có sao Phả Quân thường gọi nó là Thất Xích Kim Tinh, 
ứng với Bát Trạch thuộc sao Tuyệt Mệnh. 

- Bát Bạch đại biếu cho cung Cản (Thố), hướng Đông Bắc, 
có sao Tã Phụ, thường gọi nó là Bát Bạch Thỏ Tinh. Cùng với 
Hữu Bặt, ứng với Bát Trạch thuộc sao Phục Vị. 

- Cừu Tứ đại biêu cho cung Ly (Hoa) hướng Chánh Nam, có 
sao Hừu Bật, thường gọi nó là Cứu Tử Hòa Tinh. Cùng với sao 
Ta Phụ, ứng với Bá^ Trạch thuộc sao Phục Vị. 

9 sao trên đây chẳng qua là qui ước của Phái Huyền Không. 
Và họ có vè hình chòm sao Đại Hùng Tinh, chắng qua là họ cỏ 
vin vào một chút thực tẻ đê làm yôn lòng người tin, sự thật 
những sao thần này chí là sự tướng tượng chứ không liên can gì 
với chòm Đại Hùng Tinh (Grande Ourse, còn gọi là Chariot) 
hùng tráng cua chúng ta. 

Một bàng chứng là, phái phong thủy có đièn và trong các 
La bàn phong thúy đều có ghi: 

- Cấn Binh có Tham Lang (Mộc) 

- Tốn Tân có Cự Môn (Thỏ) 

- Càn Giáp có Lộc Tồn (Thổ) 

- Khốn, Àt có Ta Phụ, Hừu Bật (Mộc) 

- Khám, Thìn, Thân, Quí cỏ Phá Quân (Kim) 

- Đoái. Đinh, Tị. Bính, Ngọ cỏ Vu Khúc (Kim) 

- Nhâm, nần, Tuất có Vàn Khúc (Thúy) 


745 



Chán ’ < ” anh ’ Họi ’ Mùi có Liêm Trinh (Hòa) 

thêm! y ’ ữư 1 het y ' khôn £ còn biết nói gì 

2. Tính chất các lớp sao 

Xét lành dữ cúa Vận, Niên, 
Nguyệt, Nhật... lúc nào ta cùng 
xét Thiên Tâm (Trung Cung) 
trước. 

• Thiên Tâm tự nó đối với 
chính nó là Vượng. Gọi nó là 
sao Đương Lệnh. Cho dù ỉa 
Ngũ Hoàng Thố vần tốt như 
thường. Đó là Đại Cát 

• Từ Thiên Tâm ra Càn. 
Tại cung Càn bất kỳ chứa sao 

tưn'nơ PU Aỉ, _ ^_ Vần ểpi đó là Sinh. Sinh là 

SàSt cổ chứa Nga Ho “ g ™ * Sinh 

Thiên 2°* !?. nà s _ inh ' tiểu cát . vl chi cách 

cung (là C ->- Thiên tZ; Càn, Đoài lZ luôn 

„ * P oài * u ™ẹ Câ f • Cấn là Tứ (chết) dù cân có chứa sao <* 

chăng hạn như Tam Bích vần gọi là Tứ. ^ 

: f ấn ‘Ị” L ; v ;, Ly cũng gọi là Tử. dù Ly có chứa sao gi. 

Ly xuống Khâm, Khảm gọi là Sát dù Kham có chứa sao 

• Khôn sang Chấn, Chấn gọi là Sát. 

Thiên Ta h m n !ẽn Tốn: Th ° ái - Thoáí ***■ Tòn sắp nháp vào 
Như vậy ta chú ý: Thién Tâm tự nó là vưạng. Hai cung gần 


TỐN 

LY 

KHÔN 

CHẤN 

THIÊN 

TÀM 

ĐOÀÍ 

CẤN 

KHÁM 

CÀN 


gì 


746 




Thiên Tâm là Càn, Đoài gọi là Sinh í hay gọi là Tướng). Hai 
cung khá xa là Cấn, Ly gọi là Tứ. Ba cung rất xa là Kham, 
Khôn, Chấn gọi là Sát. 

Một cung sắp vào Thiên Tâm đó là Tôn, gọi là Thoái. 

Nếu xét cho nừ: Thiên Tâm là vượng; 

- Tốn, Chấn là Sinh. 

- Khôn, Khám là Từ. 

- Ly cấn Đoài là Sát. 

- Càn là Thoái. 

Lối nhận xét lành dừ thế này rất đơn điệu. Bất kỳ sao nào 
nhập cung nào cũng chỉ có một chừng. 

3. Một tính chất cho Ngã Hoàng Thố 

Ngù Hoàng Thò là sao tối độc, nèn dù Ngũ Hoàng ở phương 
Sinh, Vượng {Trung Cung, Càn, Đoái) thì chất lành cua nỏ 
giam đi rát nhiếu, nhường chỗ cho tính hung hàn xám chiêm. 
Còn ở các cung khác sức tàn phá cứa nó rất khốc liệt. 

Ta không cần vẽ đường bay cua Phi Tinh nhưng vẩn biêt 
Ngũ Hoàng Thố đóng ờ cung nào, đó là nhờ phép Hợp Thập. 
Trong Lạc Thư, ta đà thấy tính hựp thập rồi, nay áp dụng: 

Đối với vận thiên nhiên, cũng là vận nam, ta lợi đụng tính 
hựp thập như sau: 

Ngù Hoàng gốc gác của nó là Trung Cung, nhưng có một 
sao nào đó bay vào chiếm chỗ nó, thành Ngũ Hoàng mất địa 
sở. Lý ra Ngũ Hoàng phải chiếm lại vị trí của sao kia, nhưng 
trong lúc đó các sao chen lấn nhau, nên tới phiên cùa Ngũ 
Hoàng chiếm dược vị trí “hợp thập” cùa sao kia mà thòi. Ví dụ: 

- Khi Lục Bạch nhập Trung Cung, thì sô hợp thập của 6 là 
4, tức là Tứ-Tôn, vậy Ngũ Hoàng Thổ chen vào cung Tốn. 

- Khi Bát Bạch nhập Trung Cung, số hợp thập cũa 8 là 2, 
tức lã Nhi Khòn, vậy Ngủ Hoàng Thỏ chiếm cung Khôn. 

- Khi Tam Bích nhập Trung Cung, số hợp thập cùa 3 là 7, 
tức là Thất Đoài, vậy Ngũ Hoàng Thô nhập cung Đoài.... 


747 



2 Hotg 2 phá «« đ °- 

ngược với nẳm S nèn Ngu Hoàĩg Thẩ củì nZk ba * của nữ đi 
xứng với nam g ThÔ của nữ ”S"> vào cũng đối 

Ví dụ: 

cua ; ứ N Ĩc H hÌT Thổ cua nam tại Đoal - thì Ngũ Hoàng Thô' 
cua njỵ^ ng Thb ' cua nam tai Khôn- thi Ngũ Hoàng Thô' 

Hoà^At;^rvií ập Trung Cung ' thi Ngũ 

cung aư ct nh - p Trung Cu ^ “ Ngũ Hoàng Thó nhập vào 
p Trung Cung - thì Ngũ Thố nhập .vào 

cun^í nhặp Trung Cung - thì Ngũ Hoàng Thó' nhập vào 
nam'vJnưtt ữnS điểu nảy nẽn xem íai « các dưdng bay cha 

^Ẹ:ĨĨẼẼẼ~ £“ * 

M- é JÍ n c nừ à cung Phi của nã" 

tcén N Z NgŨ Trung cua nam thi ba >- 1“ Khôn 2 (Khôn hoan 

ĩ r* Cấn 8 ‘Cấn dương I 

Nhi 1.' a n â . núi ứ ma > <*£>* tnttc. 

• ưZ.ZZ!l . “, N ; ẽn vận cJa nir icung Phi nữh 

'ùZ"mi:ĩỉ. %£* - 

Xem 200] thuộc niên vận gì ciia nữ? 

2001 + 4 = 7 

Vạy cung Phi cua na lè 7, còn Cung Phi cua nam sè là 8 vì: 


748 




8 + 7 = 15 = 6 

(Tòng cộng 2 cung Phi cua nừ và nam luôn luôn là “Luc 
'Hợp”. 

- 1999 thuộc niên vận gì? 

1999 + 4 = 5 (của nừ) 

cua nam sè là 6 - 5 = 1 thuộc nhất Bạch. 

• Khi xét về niên vận của nam. nữ, dầu là 5 Trung Cung, 
ta vản dùng đường bay cúa Ngũ Hoàng (đà có vẽ sàn) chứ 
khong đối Cản Khôn gì cá. Chí đôi cấn Khôn khi nào dùng 
I phép Bát Trạch. 

Khi tinh ra được niên vận cua nảm đó rồi thì cho nó nhập 
Trung Cung, đê xem Ngũ Hoàng nằm ớ cung nào, từ đó mà 
đoan cát hung cũa cung đỏ. Chi' có điều dáng phiền hà, nếu bạn 
là nam, năm 2002 thì niên vận cùa bạn là 7 Xích (Đoài}, do đó 
Ngù Hoàng nằm tại 3 Chân, phương Đỏng. Phương Đòng có sát 
Unh, can phai cân thận khi đi vé hương đó. 3 ti người đàn ông 
trơn thê giứi cùng như vậy! 


5. Nguyệt vận: Qui ước sau 
chính xác thế nào tôi cững 
không rò, xin ghi ra đây đế tiện 
việc tham khao 

- Các nám Tí, Ngọ, Mẹo, 
Dậu lấy cung Cấn làm tháng 
giẻng đếm theo chiều nghịch 
đèn tháng muôn xem thì dừng 
lại. 

Ví dụ: Muốn xem tháng Tư 
năm Ngọ; lấy cung Cấn 8 làm 
tháng giêng, cung Đoài 7 là 
tháng hai, cung Càn 6 làm 
tháng 3, Trung Cung 5 làm 
tháng tư. Vậy tháng tư thuộc 
Ngù Hoàng Thổ tại Trung Cung 


đày khùng biết ai đà đặt ra, độ 



749 



õ. do đó ta biết tháng 4 rất hung hiếm. \ 

— Cac năm Thìn Tuât Sửu Mùi khơi tháng giêng tại Trung 
Cung 5. tháng 2 ớ Tứ Tốn, tháng ba ơ Tam Chản... tháng sáu ơ: 
Cưu Ly... dừng lại tháng muôn xem, coi nó thuộc cung gì (sao 
gì) cho nó nhập Trung Cung đé tìm 5 Hoàng Thó của tháng đó. 

— Các năm Dãn Thân Tị Hợi, khởi tháng gièng tại cung 
Khôn - 2, chuyến nghịch đến tháng muốn xem. Ví dụ, ta muốn 
xem tháng nảm cùa năm Thân. 

- Khơi tháng giêng tại Khôn - 2, tháng hai tại Khảm - 1, 
tháng ba tại Ly - 9, tháng tư tại Cân - 8, tháng năm tại Đoài 
7. 

Vậy Nguyệt vận cua bạn tại 7 Xích. Đem 7 Xích nhập trung 
cung, thì Ngũ Hoàng Thổ của tháng năm nằm tại cung Chấn: 
khòng tốt; 

Họ con tinh ra Nhật Vận, Thời Vận. Có nhiều phương pháp 
tinh, không có tính đôn<-' - nhất, xét ra không nên chi ly. 

6. Tọa hướng trong Huyền Không phải 

Trong 24 Sơn ta đã có 4 quái đó ỉà Càn Khôn Cân Tôn gọi 
là Tứ Duy, nêu ta, dùng thêm Khảm Ly Chấn Đoài thay thế cho 
4 Sơn Tí Ngọ Mẹo Dặu thì ta sè có: 

1 KHẢM 

Nhâm: Địa Long 
Tí: Thiên Long 
Quí: Nhàn Long 

8 CÂN 

Sửu: Địa Long 
Cấn: Thiên Long 
Dần: Nhân Long 

3 CHẤN 


750 


Giáp: Địa Long 
Mào: Thiên Long 
At: Nhân Long 



4 TỐN 

Thìn: Địa Long 
Tốn: Thiên Long 
lị: Nhân Long 

9 LY 

Bính: Địa Long 
Ngọ: Thiên Long 
Đinh: Nhân Long 

2 KHÔN 

Mùi: Địa Long 
Khôn: Thiên Long 
Thân: Nhàn Long 

7 ĐOÀI 

Canh: Địa Long 
Dậu: Thiên Long 
Tân: Nhàn Long 

6 CÀN 

Tuảt: Địa Long 
Càn: Thiên Long 
Hợi: Nhân Long 

™ên, Địa, Nhân đó là hình ánh của Tam Tài. Sách vớ còn 

“Nguyên”. Địa Nguyên Long, Thiên Nguyên Long! 

ĩí há , n , Nguyên Ij0nể làm rỏi người đọc. Nguyên và Long 

đều không có nghĩa. 

Qui ước về Âm Dương của phái Iiuyền Không như sau: 

- Địa Long: Giáp Canh Nhâm Binh = Dương 
Thìn Tuất Sừu Mùi: Ảm 

- Thiên Long: Càn Khôn Cán Ton = Dương 
Tí Ngọ Mẹo Dậu = Ám 

- Nhàn Long: Dần Thân TỊ Hợi = Dương 
Ất Đinh Tân Quí = Àm 


751 



Bạn hãy xem lại Âm Dương 21 Sơn trong phong thủy, cách V 
phân Àm Dương cua phái Huyền Không hoàn toàn khác. Những : 
sách phong thùy từ triều đại Tham, về trước, chưa ai phân 
theo kiêu này. 

Một điều hạn đọc cần chủ ý, 24 Son trẽn đây chi nhằm 
trong việc Tọa Hướng có ghi kèm theo Vận bàn, đế phục vụ 
việc kiến giãi thèm lành dừ. Vàn de này rất rắc rối. Khi sứ 
dụng Tọa Hướng phái chú ý đến Àm Dương, Ảm Nghịch, Dương 
Thuận. 

Tìm Vận bàn cùa gia trạch tọa Tí hương Ngọ, Vận 7 (1984- 
2003) 


Ta có: Ị 1 


õ 


4 

5 

7 

9 

Ị 


3 


6 

, 2 . 

.4 . 


rl b 

0 iì 


■M 

1 -- 

r ì 

> 9 4 

Ị 

- 3- 

3 



í J 


Trong hình bạn thấy, phương Tí Ngọ tức là phương (3, 2) - 
3 là Tọa, 2 lã Hướng - Sô 3 thuộc về Chân 3, Âm Thiên Long. 
Sỏ 2 thuộc về Khôn 2 Dương Nguyên Long. Ta gạch Tọa Hương 
ớ Trung Cung 7, Tọa bên trái, Hướng bên phái số 7 (chừ số hơi 
nhỏ hơn) rồi chuyển nghịch, chuyển thuận tùy theo Am Dương 
theo qui tắc Lạc Thư (xem hình bên phải). 

• Phái Huyền Không doán: 

Thất Xích là vị sao hung hiếm, gia trạch hoạnh phát nhưng 
củng hoạnh phá. Có 3 Bích và 2 Hac đi kèm. cái may cua 3 
Bích không bù lại được cái hại cua 2 HỚC. Ngoài ra Ngũ Hoàng 


752 





dồn dập ở phương Đông. Nguy! 

Đó là phép đoán của Huyền Không do Thẩm Thí Huyền 
Không Học công bố. 

Lời giáng của phái Huyền Không học có vẻ rất khoa học, 
nhưng thật ra họ là những người còn mê tín hc'n ai. Bạn muốn 
rõ thêm, xin đọc bộ “Tìm hiểu cổ Dịch Huyền Không học” (tác 
gia Hồ Kinh Quốc, TQ), bản dịch của Nguyễn Vãn Mậu và 
Nguyên An. Hai vị này dịch rất cấn thận và đứng đắn. 


753 



PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC I 

11 NÃM ẢM - DƯỜNG LỊCH Đối CHIÊU 

Tất nhiên việc sử dụng ngày tháng trong phong thdy đều 
phai dùng Am Lịch. Đê tiện việc tính toán xin viết ra đây 11 
năm Am — Dương Lịch đối chiếu. Tài liệu này ngoài công sức của 
tác giả, còn có tham khảo các bộ lịch ớ trong nước và ngoài nước. 

A. BIỂU TRA CAN CHI 



TI 

Sửu 

Dẩn 

Mẹo 

Thìn 

Tị 

Ngo 

Mùi 

Thân 

Dậu 

Tuất 

Hoi 

Giáp 

1 


51 


41 


31 


21 


11 


Ất 


2 


52 


42 


32 


22 


12 

Binh 

13 


3 


53 


43 


33 


23 


Đinh 


14 


4 


54 


44 


34 


24 

Máu 

25 


15 


5 


55 


45 


35 


Kỷ 


26 

9 

16 


6 


56 


46 


36 

Canh 

37 


27 


17 


7 


57 


47 


Tín 


38 


28 


18 


8 


58 


48 

Nhđm 

49 


39 


29 


19 


9 


59 


Quí 


50 


40 


30 


20 


10 


60 


Cách tra: Trong bảng Lịch cột can chi có ghi $ố, muôn biết can chi gì. ta tra bản này. Vỉ dụ 
trong cột có ghi 45. tra vào bảng ta thấy chữ Mậu Thân... 


B. CÁC SAO TRỰC VÀ THỨ TRONG TUẦN 


Chù Nhít 

Thư Hai 

Thư Ba 

Thư Tư 

Thư Nám 

ThJ Sáu 

Thữ Bẩy 

Phàng 


Vĩ 

Cơ 

Dấu 

Ngưu 

Nứ 

HƯ 

Nguy 

Thít 

Bích 

Khué 

Lâu 

Vị 

M ão 

Tít 

Chùy 

Sâm 

Tinh 

Quỉ 

Liều 

Tinh 

T rươn g 

Dực 

Chấn 

Giấc 

Cang 

Đẻ 


754 

















































































































NẢM NHÂM NGỌ 2002 

HÀNH MỘC 

CUNG LY 

PHI CƯNG ĐOÀI (CỮU TINH: THẤT XÍCH) 

Các sao trên Hoàng Đạo: 

Giác Mộc Giao, Cang Kim Long, Đê Thổ Lạc, Phòng Nhật 
Thố, Tâm Nguyệt Hồ Vĩ Hỏa Hể, Cơ Thủy Báo, Đấu Mộc Giải, 
Ngưu Kim Ngưu, Nữ Thổ Bức, Hư Nhật Thử, Nguy Nguyệt Yến! 
Thất Hỏa Trư, Bích Thủy Du, Lâu Kim cẩu, Vị Tho Trĩ, Mào 
Nhật Kê, Tất Nguyệt Ô, Chùy Hóa Hầu, Sâm Thủy Viên, Tính 
Mộc Ngạn, Qủi Kim Dương, Liễu Thổ Chương, Tinh Nhật Mã, 
Trương Nguyệt Lộc, Dực Hỏa Xà, Chẩn Thủy Dẫn 


Tiêt trong nảm 

: 

1 ) Lập Xuân 

23/Chạp Kiến Nhâm Dần 

2) Võ Thủy 

8/Giêng 

3) Kinh Trập 

23/Giêng Kiến Quí Mẹo 

4) Xuân Phân 

8/Hai 

5) Thanh Minh 

23/Hai Kiến Giáp Thìn 

6) Cốc Võ 

8/Ba 

7) Lập Hạ 

24/Ba Kiến Ất TỊ 

8) Tiểu Mân 

10/Tư 

9) Mang Chủng 

26/Tư Kiến Bính Ngọ 

10) Hạ Chí 

11/Nàm 

11) Tiếu Thử 

27/Năm Kiến Đinh Mùi 

12) Đại Thử 

14/Sáu 

13) Lập Thu 

30/Sáu Kiến Mậu Thân 

14) Xử Thử 

15/ Bảy 

15) Bạch Lộ 

2/Tám Kiến Kỷ Dậu 

16) Thư Phân 

17/Tám 

17) Hàn Lộ 

3/Chín Kiên Canh Tuất 

18) Sương Giáng 

18/9 

19) Lập Đông 

3/Mười Kiến Tân Hợi 


755 



20) Tiêu Tuyết 

21) Đại Tuyết 

22) Đông Chí 

23) Tiều Hàn 

24) Đại Hàn 


18/Mười 

3/Mười Một Kiến Nhâm Tí 
19/Mười Một . 

4/ Chạp Kiến Quí Sửu 
18/Chạp 


756 



GIÊNG 


HAI 


Tháng AL 

0L 

Can 

Chi 

Trực 

Tháng AL 

DL 

Can 

CHÌ 

Trực 

1 

Vĩ 

12 {2} 

48 

Thu 

1 

Đẩu 

14 

18 

Mãn 

2 

Cơ 

13 

49 

Khai 

2 

Nguli 

15 

19 

Bình 

3 

Đẩu 

14 

50 

Bế • 

3 

Nữ 

16 

20 

Định 

4 

Ngưu 

15 

ma 


4 

Hư 


21 

Chấp 

5 

Nữ 

16 

52 

Trừ 


Nguy 


22 

Phá 

6 

Hư 

17 

53 


6 

Thất 

19 

23 

Nguy 

7 

Nguy 




7 

Bích 

20 

24 

Thành 

8 

Thất 


55 

Định 

8 

Khuê 

21 

25 

Thu 

9 




Chấp 

9 

Láu 

22 

26 

Khai 

m 


21 

57 

Phá 

KI 

Vị 

23 

27 

Bế . 

m 

ẼK 

22 

58 

Nguy 

■H 


24 

28 

Kiến 

12 

Vị 

23 

59 

Thành 

! 12 

Tất 

25 

29 

Trừ 

13- 

rrmm 

24 

60 

Thu 

13 

E* 


mĩ 

Mãn 

m 

EB 

25 

1 

Khai 

14 


27 

ma 

tỊỊỊỊm 

El 


26 

2 

Bế 

15 

Tỉnh 

28 

32 

1 H 

O 


'ma 

3 





33 

Chấp 

17 



4 

Trừ 

17 

Liễu 

30 

34 

Phá 

18 



5 

Mãn 



HI 

35 

Nguy 

19 

Liễu 

2 

6 

Bỉnh 

Si 


MSI 

36 


20 

Tỉnh 

3 

7 

Định 



2 

37 

KĨISH 



4 

8 

Em 

21 

Chẩn 

3 

38 

Khai 

22 

Isnaaá 

5 

9 

ĨZM 

22 

Giác 

4 

39 



rr.Tuyì 

6 

10 

Phá 

23 

HÒA 

5 

KI 

Bế 

EH 

Giác 

7 



24 

Đê 

6 

: ma 

Kiến 

25 

Cang 

8 

12 

Thành 

25 

Phòng 

7 

ao 

Trừ 

26 

Đẽ 

9 

13 

Thu 

26 

Tám 

8 

43 

Mãn 

m 

Phòng 

10 

14 

Khai 

27 

Vĩ 

9 


Bình 

EM 

Tâm • 

11 

15 

Bê' 






29 

Vĩ 

12 

16 

Kiến 

29 

Bẩu 

11 

46 

Chấp 

30 

Cơ 

13 

17 

Trừ 

30 

Ngưu 

12 

47 

Phá 


757 













































































































































758 









































































































NÀM SÁU 


Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 

Tíực 

Tháng AL 

DL 

Can 

CHi 

Trực 

1 

Thất 

* 11 

47 

Định 


Bích 

10 

16 

Thành 

2 

Bích 

90 


Chấp 

m 

IBĨBMi 

11 

17 


3 

Khuê 

*o 

49 

Phá * 

m 


12 

18 


m 

Lâu 

14 

50 

Nguy 

m 

CHÌ 

mn 

19 

ầm 

5 

Vị 

15 

51 

Thành 

5 

Mao 

14 

20 

Kiến 

6 

Mão 

16 

m 


6 

Tất 

15 

21 

Trừ 

7 

Tất 



17 



7 

Chùy 

16 

22 

Mãn 

8 


18 


E» 

8 

Sâm 

17 

23 


9 



55 


9 


18 

24 

EH ■ 

10 

Tỉnh 


ĩm 


10 

Quỉ 

19 

25 

Chấp 

11 

Qui 

Hỉ 

Hi 

í 

11 

nTtHẼMi 


26 

Phá 

12 

Liễu 

22 

KI 

um 



Ki 

27 


13 

Tinh 

23 





■sõi 

28 

■tiTTilM 

14 

Truơng 

24 

60 

ESIIllẩ 


Dực 

23 

29 

im 

15 

Dực 

25 

1 

Phá 



24 

30 

Khai 



26 

2 

Nguy 



25 

... 

31 

Bế 




3 




ao 





28 

4 

Thu 


Đỗ 

mỉẴ 



19 

Đê 


5 

Khai 

19_ 

Phòng 


«3 

Mãn 

20 

Phông 

30 

6 

Bế 





Binh 

m 


1/7 

7 

Kiến 

21 

Vỉ 

30 

36 

Bịnh 


Vĩ 

2 

8 


22 

Eji* 

31 

Ki 


23 

Cơ 

3 

9 

Mãn 

23 


1/8 

38 

Phá 

24 

Dẩu 

4 


Bình 

24 

Ngưu 

2 

39 

Nguy 

25 

Ngưu 

5 


Định 

25 

Nữ 

3 

40 

Thành 

26 

Nữ 

6 

12 

Chấp 

26 

Hư 

4 

41 

Thu 

27 

HÒA 

7 

KI 

Chấp 



5 

42 

Khai 

El 


8 

14 

Phá 



6 

43 

Bế 

m 


9 

15 

Nguy 

29 Ị Bích 

7 

44 

Kiến 






30 

HÒA 

8 

45 

Kiến 


759 













































































































































BẢY 


TÁM 


Tháng Al 

DL 

Can 

Chi 

Trục 

Tháng AL 

DL 

Can 

CHi 

Trực 

1 

Lâu 

9/8 

so 

Trừ 

1 

mm 

7 

15 

Phá 

2 

Vị 

10 

ma 

rmm 

2 

HÒA 

8 

16 

Phả 

3 

Mão 

11 

48 


3 


9 

Bi 

Nguy 

ta 

Tít 

880 

49 

Định 

4 

E ' 

10 

'ma 

Thành 

5 

Chùy 

ma 

50 

Chấp 

Bi 

KỈĨTS 1 

11 

80 

Thu 

6 

Sâm 

14 

51 

Phá 

XI 

Tinh 

12 

20 

Khai 

7 

Tỉnh 

15 



7 

Quỉ 

13 

21 

Bế 

8 

Quỉ 

16 



8 

Liều 

14 

22 

Kiến 

9 

Liễu 

17 

54 


9 

Tinh 


23 

Trừ 

10 

Tinh 

18 

55 

Khai 

10 

Trương 

16 



11 

Trương 

-ma 

56 

Bế 

11 


17 

25 


12 

Dực 


57 

Kiến 


EEP 

18 

ma 


13 

Chẩn 

Sra 

so 

Trừ 

13 


ma 

Bi 


14 

Giác 

K3 


Mãn 

14 

Cang 


SO 

Phá 

15 

Cang 

23 

60 

Binh 

15 

Dê 


29 

Ngưy 

16 

Đê 

24 

1 


16 

Phòng 

22 

30 

Thành 

17 



2 


Mầ 

Tâm 

xma 



18 

Tâm 

26 



H3 

Vĩ 

'ms 



19 

Vĩ 


4 


m 

(£|gsỉ| 

MÊ 

33 

Bế 

20 

Cơ 

28 

5 




êm 

34 

Kiến 

21 

Đầu 

29 

6 


21 

Ngưu 

27 

35 

Trử 

EH 


sa 

7 


22 

Nữ 

KI 

36 

Mán 

EỊ 


ra 

8 

Bế 

23 

Hư 


sa 

Binh 




9 

Kiến 

24 

Nguy 

30 

sa 


25 


2 

10 

Trừ 

25 

Thất 

1/10 

39 

Chấp 

26 


3 

11 

Mãn 

26 

Bích 

2 

40 

Phá 

27 



12 

Binh 

27 

KhuẾ 

3 

41 

Nguy 

28 

Khuê 

5 

13 

OỊnh 

28 

Láu 

4 

42 

Thành 

29 

lau 

6 

14 

Chắp 

29 

Vị 

5 

43 

Thu 


760 















































































































































CHÍN MƯƠI 


Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 

Tháng AL 

DL 

Can 1 
CHj 1 

Trực 

1 

Mão 

6 

44 

Khai 

1 

Chùy 

5 

ta 


2 

EBt 

7 

45 


m 


6 

mÉ 

Định 

m 


8 

46 


m 


7 

mẳ 

Định 1 

sll 


9 

47 

Kiến 

m 


8 

wm 

mma 

m 

Tinh 


48 

Trừ 

5 

Liễu 

9 

18 

Phá 

m 

Quì 

11 

49 

Măn 

6 


10 


mm 

7 



50 

mm 

7 

Trương 

11 


HI 

8 


KI 

51 


8 

Esm 

12 

21 

Thu 

9 



52 

Chấp 

9 




Khai 

10 

EBMí 


53 

Phá 

10 




Bế 

11 

Chẩn 


54 

Nguy 

11 





12 

Giác 

■9 

55 

Thành 

12 



25 

Trừ 

13 




Thu 

13 


17 


nm, 

m 


MSB 

mi 


14 

tâm 

18 


ESBÌ 

m 


20 

58 

Bế 

15 



28 

Định 

16 

Tâm 

21 

59 

Kiến 

16 





17 

VF 

22 

KI 


17 


ìmt 


ESHil 

18 

Cơ 

23 

D 


18 



31 

nguy 

19 

oẩu 

24 

wm 

Binh 

19 






Ngưu 

25 

mi 

Định 

20 

HƯ 

24 

■ 33 

Thu . 

m 

Nữ 

26 

4 

Chấp 

21 


KI 


mm 

22 

Hư 

ima 

5 

Phá 

22 


K3 

35 

BẾ 

23 


ma 

6 




wm 

36 

Kiến 

24 


29 


ỂiìEffiít»g 



28 


Trừ 

m 


30 

8 

thu 



29 

38 

Mãn 

m 

111 


9 

Khai 

1 26 

Vi 

30 

39 

Bình 

27 

n 

11 


Bế 



1/12 

\MĨ* 

Định 

28 

Vị 

2 

11 

Kiến 

28 

s 


MJ 

Chấp 



1 [Ị 

12 

Trừ 

29 


3 

Mã 

Phá 












761 













































































































Tháng Al 


Can 

Chi 

Trực 

Tháng AL 

DL 


B9 

1 

Săm 

4 

43 

Nguy 

1 

ỊẸEBi 

3 




Tính 

5 

44 

Thành 

2 


hq 

14 

Trừ 


Qui 

6 



3 

HÒA 

5 

15 

Trừ 

m 

HÒA 

7 



4 

IpMi 


16 

Mãn 

5 

Tinh 

8 

47 

Khai 

5 

iill® 


17 

Bình 

6 

Trưong 

9 

48 

Bế 

6 

1 

8 

18 

HỊTĨ1TH 

7 

IOB 

10 

49 

Kiến 

7 

Giác 

9 

19 

E3M 

8 

EEM 

11 

50 

Trừ 

8 

Cang 

10 



9 


12 

51 

Mãn 

9 

Đê 

11 

21 

Nguy 

10 


13 

52 

Bình 


Phòng 

12 

22 

Thành 

11 

Đẽ 

14 

53 

Định 


tâm 

13 

23 

thu 

12 

Phòng 

15 

54 

Chấp 

12 

Vĩ 

14 

24 

Khai 

ES 


16 



13 



25 

Bế 

14 


17 

56 

ImIIH 

14 

Đấu 

s 



15 


18 






27 

Trử 

16 






má 




17 






um 

ỈS3 



18 




Bế 

18 

Nguy 

ÌE1 

30 

Định 

19 

Hư 


1 


19 

Thất 

21 

31 

Chấp 

20 


WÊẸẤ 



20 

Bích 

22 

ma 


21 

un ÍT 

24 

3 

IụT-fĩMEl 

21 

Khuê 

23 

33 

Nguy 

22 


25 

4 


22 

Lâu 

24 

ma 


23 

KhuS 

26 

5 

ỊĩHìTOIil 


Vị 

25 

ỊÉầEẳ 


24 

Láu 

27 

6 

Chấp 

E3 

Mão 

26 

36 

Khai 

25 

Vị 

28 

7 

Phá 

25 

tát 

27 


Bế 

26 

mão 

29 


Nguy 

26 


28 



27 

Em 

m 

9 

Thành 

27 

Sâm 

Hi 

39 

Trử 

28 


ma 



28 

Tỉnh 

i£3 

40 

Mãn 

29 

Sâm 

1/1/03 

11 

Khai 

29 

Qui 

31 

41 

Binh 

30 

Tỉnh 

2 

12 

Bế 







762 

















































































































































NÃM QUÍ MÙI 2003 

HÀNH MỘC 

CƯNG CẤN 

PHỈ CUNG CÀN (CỨU TINH LỤC BẠCH) 

Các sao trên Hoàng Đạo: 

Giác Mộc Giao, Cang Kim Long, Đê Thổ Lạc, Phòng Nhật 
Thố, Tâm Nguyệt Hồ, Vĩ Hỏa Hổ, Cơ Thủy Báo, Đẩu Mộc Giai, 
Ngưu Kim Ngưu, Nữ Thố Bức, Hư Nhặt Thử, Nguy Nguyệt Yến, 
Thất Hòa Trư, Bích Thủy Dư, Lâu Kim cẩu, Vị Thô Tri, Mào 
Nhật Kê, Tất Nguyệt Ồ, Chúy Hỏa Hầu, Sâm Thủy Viên, Tinh 
Mộc Ngạn, Qùi Kim Dương, Liễu Thổ Chương, Tinh Nhật Mã, 
Trương Nguyệt Lộc, Dực Hỏa Xà, Chân Thủy Dần 


Tiết trong năm: 

1 ) Lập Xuân 

4/Giẽng Kiến Giáp Dần 

2) Võ Thủy 

19/Giẽng 

3 ) Kinh Trập 

4/ Hai Kiến At Mẹo 

4) Xuân Phàn 

19/Hại 

5) Thanh Minh 

4/Ba Kiến Bính Thìn 

6) Cốc Võ 

19/Ba 

7) Lập Hạ 

6/Tư Kiến Đinh Ti 

8) Tiểu Mãn 

21/Tư 

9) Mang Chưng 

7Nàm Kiến Mậu Ngọ 

10) Hạ Chí 

23/Năm 

1 1 ) Tiêu Thứ 

8/Sáu Kiến Kỷ Mùi 

12) Đại Thử 

24/Sáu 

13) Lập Thu 

11/Bảy Kiến Canh Thân 

14) Xử Thứ 

26/Báy 

15) Bạch Lộ 

12/Tám Kiến Tân Dậu 

16) Thu Phân 

27/Tám 

17) Hàn Lộ 

14/Chín Kiến Nhảm Tuất 

18) Sừơng Giáng 

29/Chín 


763 



19) Lập Đông 

20) Tiêu Tuyết 

21) Đại Tuyết 

22) Đông Chí 

23) Tiểu Hàn 

24) Đại Hàn 


15/Mười Kiến Quí Hợi 
30/Mười 

14/Nlười Một Kiến Giáp Tí 
29/Mười Một 
15/Chạp Kiến Ất Sủu 
30/Chạp 


764 























































BA TD 


T 

láng AL 

DL 

Can 

Chi 

na 

Tháng AL 

IH 

M 


1 

Chẩn 

2 

42 

Mãn 

1 

Giác 

1/5 

11 

Phá 

2 

Giác 

3 

43 

Bình 

2 

Cang 

2 

12 

Nguy 

3 

Cang 

■ E 

ỈHS 



Đê 

3 

13 

Thành 

4 



\m 

ESig 


Ẹtpn 


14 

Thu 

m 

m 

■ 1 




>^rnfãi3 


\MẼ 

Khai 

ls 

HI 

s 

mà 

EỄllS 




s 

Khai 

7 

rói 

s 




Èm 

KHÉ 


Bế 

8 

Co 

m 

mầ 

Thành 


E:® 


18 

Kiến 

9 

'iS 

10 

K3 

mm&ấ 


E5HS! 

Ẹpgl 

19 

Trừ 

Pl 

■MÉP 

11 

51 

B 


Nữ 

■Ũ 



ra 

EBl 

ItsH 

52 

EKni 



ran 

21 

Bình. 



ga 

53 

Kiến 



Ha 

■ í 


EE 


g 

HI 

fE*s 

13 

Thất 

13 

23 

Cháp 



■ 

IHEI 






Phá j 

11 






ESSH 

15 

25 

Nguy 

ra 


ú 


BBĨMI 




m 

Thành 



18 

58 

Chấp 

■9 

Vị 

■gl 

wẾ 

oura 

18 


19 

59 

Phá 

na 

Mão 

18 

m 




20 

60 

Nguy 

19 

Tít 

19 

29 


20 

Tát 

21 

m 

Thầnh 

20 

Chùy 

20 

30 

Kiến 


Chùy 

22 

3 


21 

Sám 

21 

31 

Trừ 

rw 


23 

WÊ 

IS 


mm 1 

22 

32 

Mãn 

23 

Tình 

24 

ma 



n 

23 

Eli 

nsrai 


yiS 





Liễu 

24 

Eli 


25 

Liễu 

26 1 

6 


QỊỊ 

Tinh 

25 

35 

Chấp 

26 

Tinh 

mm 

7 

Mãn 

m 

Trưong 

26 

36 

Phá 

2Ỉ 

Trương 

28 

8 

Bình 

27 

Dực 

27 

37 

Nguy 

28 

Dực 

2? 

9 

Định 

28 

Chẩn 

28 

38 

Thành 

29 

Chẩn 

30 

10 

Chấp 

29 

Giác 

29 

39 

Thu 

— 





30 

Cang 

30 

40 

Khai 


66 










































































































NÂM 


SẢU 



DL 

MỀ 


Tháng AL 

H! 


II 


Đê 

31 

D 

Bế 

1 

Tâm 


■BỊ 

E2 m\ 

2 

Phòng 

1/6 

42 

Kiến 

2 

Vĩ 



Chấp 

3 

Tâm 

2 

43 

Trừ 

3 

Cơ 

2 

13 

Phả 

4 

vr 

3 

SI 

Mẫn 

4 


3 

14 


5 

Cơ 


KI 

Binh 

5 

CFEf§§ 

4 

15 

Thành 



5 



6 

Nữ 

5 

16 

Thu 

m 

HÒA 




m 


6 



o& 


ầm 

48 

m 

XI 


7 


Khai 

9 


ầm 

49 

iẫ3 

9 


8 

19 

Bế 

10 

Nguy 

9 

50 

Nguy 

10 



20 

Kiến 

.Hi 


10 

51 

Thảnh 

11 


ầm 

21 

Trừ 

m 


11 

52 

Thu 

12 


11 

22 

Mãn 

EEfl 

1 wm 

12 

53 

Khai 

13 

VỊ 

12 

23 

Bình 

rr 4 

Lưu 

13 

«3 

EH 

14 


13 

24 

Định 

15 

Vị 

14 



15 

mm 

14 

25 

Chấp 

KOI 


15 

«3 




15 

26 

Phá 

na 


16 

57 

Mãn 

17 


16 

27 

Nguy 

m 





18 

Tỉnh 

17 

28 

Thành 

m 





19 

Quĩ 

18 

29 

Thu 

20 

Tĩnh 

19 

60 

Chấp 

20 

Liễu 

19 


Khai 

21 

Quỉ 

20 

1 

H 



20 

31 

Bế 

22 

Liễu 

21 

2 

Nguy 



21, 

32 

Kiến 



22 

3 

Thành 

23 



33 

Trừ 


23 

4 

Thu 

24 


23 

34 

Mãn 

25 



5 

Khai 

25 

Giảc 

24 

35 

Bình 

26 

Chẩn 

25 

6 

Bế 

26 



36 

Dinh 

27 

ESiS 

26 

7 

Kiến 

27 

Đê 

26 

37 

Chap 


ỉE3B 

27 

8 




27 

38 

Phá 

29 

Đẽ 

28 

9 

Mân 



28 

39 

Nguy 

30 

Phòng 

29 

10 

Bình 

■ 






767 




































































































































BÀY 


TÁM 






Thảng AL 

DL 

Can ! 
Chi 

Trực 

1 

vr 

29/7 

40 

Thành 

1 

Đẩu 



Trừ 

2 

Ca 

30 



2 

Ngưu 

29 

11 

Mãn 

3 


31 

42 

Khai 

3 

Nữ 

30 

12 

Binh 

4 

Ngưu 

1/8 

43 

Bế 

4 



13 

0ịnh 

5 

Nữ 



2 

xa 

Kiến 

5 

Nguy 


14 

Chấp 

a 

ỉm 

3 

ma 

Trử 

6 

Thất 

2 

15 

Phả 

7 

Nguy 

4 



7 

Bích 

3 

16 

Nguy 

8 

EZBi 

5 

47 

Binh 

8 


BD 

ma 

Thành 

9 


6 



9 


ỉHD 

Sã 

Thu 

10 

Khuê 

7 

49 

Chấp 

10 

Vị 

6 

19 

Khai 

11 

HÒA 

8 



11 




Bế , 

□ 

Vị 

9 

51 


■D 


i!HH3 


Bế 

13 

Mão 

to 

52 


m 


9 


Kiến 

14 

Tất 

11 

53 


14 


10 


Trừ 

15, 

Chùy 

12 

54 

Thu 


iirĩíiiaHỉ 

11 

24 

Mãn 

□ 

Sãm 

13 

55 

Khai 


mm 

12 

25 

Bình 

EEI 

Tỉnh 

14 

56 

Bế 

17 

Liễu 

13 

ỉíE] 

Định 

m 

Quỉ 

15 

mi 


18 

Tinh 

14 

xa 

Chấp 

EDI 

Liễu 

aga 

58 

Trừ 



15 

28 

Phá 

20 

Tinh 

sin 

59 

Mãn 



16 

29 

Nguy 

21 

Trương 

18 



21 

Chẩn 

17 

HI 

Thành 

22 

Dực 

19 

1 

Định 

22 

Giác 

18 

KỊ 

Thu 

23 

Chẩn 

20 

2 

Chấp 

23 

Cang 



Khai 

24 



3 

Phả 

24 

Đẽ 

20 

33 

Bế 

25 

Cang 

22 

■D 

Nguy 

25 


21 

34 

Kiến 

26 

Đê 

23 

5 

Thành 

26 

Tâm 

22 

35 

Trử 

27 

Phòng 

24 

6 

Thu 

27 

vr 

23 

36 

Mãn 

28 

Tâm 

25 

7 

Khai 

28 


24 

37 

Bình 

29 

Vĩ 

26 


Bỗ' 

29 


25 

38 

Định 

30 


27 

9 

Kiến 







768 







































































































































































































































































































\ 

r 


M.MỘT CH * P 


Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 

Tháng AL Ị 

OL 

Can 

Chi 

Trực 

1 

Nguy 

241 

38 

Măn 

1 

Thất 

23Ị 

7 

Phá • 

2 

Thất 

25 

39 

Bình 

El 

: ■ u 

mu 

23 

Nguy 

Si 

mmi 

26 

40 

Định 


imi 

«sii 

39 

Thảnh 

iSỈ 

mm 


Eli 

Chấp 


■1 

26 1 

— 1“ 

■31 

Thu 

BI 

Si 

tEll 

m\ 



ni 

27 


SI 

nì 

BB 

B 

■31 

ẵMS 

_Ẽi 

Mão 

28 


BI 

7 

Mão 


m 


«1 

m 

29 


122 UM 

8 

jÉBi 


MS 

EB 

■31 

ÍT^É II 

30 

29 

■1 


■ 

fe*BÍ 


usa 

9 

Sám 


pa 

Mãn 

DU 

■“^3! 

ISBI 


Bế J 

B3 

BB 1 


16 

Binh 

Òl 


MI 

KỊ 


m 

Qui 

2 



ra 


5 t 

m 


12 

Liễu 

3 


EM| 

ra 

Liễu 

i!ẵn 

KI 

Mãn 

13 


. 4 


MI 

14 

HÒA 

7 

«1 


14 


5 

20 

Nguy 

15 

Truông 

8 

52 

Bình 

15 

HÒA 

6 


Nguy 

□ 


9 

mm 


16 

Chẩn 

7 



□ 

EE3P 

10 

54 


17 

Giác 

8 



la 

E3i 

■a 

1« 

côi 



m 



Ira 

ỊgH* 

BO 


Nguy 

m 

ỈEÉ 

10 

m 

OE 

II 1 1 ■ 

20 

rTBKii 

BO 

ma 

IEEEEB 

20 

Phòng 

11 

ÍE3 

IE2B 

71 

Phòna 

ma 

58 

Thu 

21 

Tâm 

12 

ÍB 

im 

ầm 

EẼSÌ1 

mn 

59 


22 

Vĩ 


28 

IESM 

ira 

raB 


60 

im 


imi 

s 

29 

Bình Ị 

I ra 


BH 

!■! 

im 


11211» 

BE 



■u* 

■ra 


BE 

2 

ica 


im 


s 

w 

rtt 


K 

IK 





p 




■E 

IHi 

Binh 




s 

paHpnì 




IK 

Định 


iesb 



Ì5BĨM 

= Á — M 



IpEE 

IK 

Chẫp 


Thất 

ỈS 

ỈP 



!■ 

BÌ 




Bích 


II 

ỉàS 


770 





























































































NẢM GIÁP THÂN (NHUẬN) 2004 

HÀNH THỦY 

CƯNG KHÔN 

PHI CƯNG KHÔN (CỮU TINH NGỦ HOÀNG) 

Các sao trên Hoàng Đạo: 

Giác Mộc Giao, Cang Kim Long, Đê Thổ Lạc, Phòng Nhật 
Thố, Tâm Nguyệt Hồ, Vĩ Hỏa Hổ, Cơ Thủy Báo, Đẩu Mộc Giải, 
Ngưu Kim Ngưu, Nữ Thố Bức,. Hư Nhật Thử, Nguy Nguyệt Yến, 
Thất Hỏa Trư, Bích Thủy Du, Lâu Kim Cẩu, Vị Thổ Trì, Mào 
Nhật Kê, Tất Nguyệt Ò, Chủy Hỏa Hầu, Sâm Thủy Viên, Tinh 
Mộc Ngạn, Qủi.Kim Dương, Liễu Thò Chương, Tinh Nhật Mả, 
Trương Nguyệt Lộc, Dực Hoa Xà, Chẩn Thủy Dẫn 


Tiết trong nảm: 

1 ) Lập Xuân 

14/Giêng Kiến Bính Dần 

2) Võ Thủy 

29/Giêng 

3) Kinh Trập 

15/Hai Kiến Đinh Mẹo 

4) Xuân Phân 

30/Hai 

5) Thanh Minh 

15/Hai Nhuận Kiến Mậu Thìn 

6) Cốc Võ 

2/Ba 

7) Lập Hạ 

17/Ba Kiến Kỷ Tị 

8) Tiêu Màn 

3/Tư 

9) Mang Chủng 

18/Tư Kiến Canh Ngọ 

10) Hạ Chí 

4/Năm 

11) Tiểu Thử 

20/Nãm Kiến Tàn Mùi 

12) Đại Thứ 

6/Sáu 

13) Lập Thu 

22/Sáu Kiên Nhảm Thân 

14) Xử Thứ 

8/Bảy 

15) Bạch Lộ 

23/Bảy Kiến Quí Dậu 

16) Thu Phân 

10/Tám 

17) Hàn Lộ 

25/8 Kiến Giáp Tuất 

18) Sương Giáng 

10/Chín 


771 



19) Lập Đỏng 25/Chín Kiến Ất Hợi 
20 \ Tiểu Tuyết 11/Mười 

21) Đại Tuyết 26/Mười Kiến Bính Tí 

22) Đòng Chí 10/Mười Một 

23) Tiểu Hàn 25/Mười Một Kiên Đinh Sứu 

24) Đại Hàn 11/Chạp 

25/ Lập Xuân 26/Chạp Kiến Mậu Dần 



772 



GIÊNG 


HAI 


Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 

Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 1 

m 

Khuê 


sai 

Bế 

1 

Lâu 

20 

sa 

B| 

2 

Lâu 

SBBBcl 




HI 

ISI 

HD 

mmí 


Vị 

24 

39 

Trừ 1 

3 

mão 


8 

uzmĩ 

DI 


25 



4 

Tất 


9 

Phá 


Tất 

26 

41 

Bình 

5 

Chùy 

24 


Nguy 

6 

E9 

27 

42 

Định 

6 

Sâm 

25 

11 

E3BI 

7 

Esm 




Mầ 


ỈHild 


HBÌI 




83 


8 


sa 

13 

Khai 

9 

Qui 

30 

ma 

ỊTPỊỊSBS 

9 


wm 


Bế 

10 


31 

D 

Thành 


Tính 

29 

■0 

Kiến 

11 

Tình 

1/2 

sa 

Thu 

11 

TrVơng 


*a 

Trừ 

ca 


2 

48 

Khai 

12 

Dực 

2 

17 

Mãn 

Éi 


3 

49 

ES 

13 

Ịffitìliii3| 

3 



14 

HỒA 

4 

50 



H 

4 


l| 

15 


5 

m 


15 




m 



6 

sa 

eịịsỊ 

sa 

E 

6 

21 

Chấp 

17 


7 

H$| 


■a 

fe5PB 


22 

Phá 

18 

l51fíftIÉ 

8 

54 

Binh 

18 

Tâm 

8 


Nguy 

EM 


9 

55 

Định 

19 

vr 


KI 

Thành 


Vĩ * 

10 

56 

Chấp 


E m 

&M 

KI 

Thu 

21 

Cơ 

11 

57 

Phả 

El 

lE^Ịgg 

ầm 

Bfvl 

Khai 

22 

Đẩu 

ma 



22 

IIB^I 

12 

■a 

Bế 

23 

Ngưu 

km 

KK1 

Thành 

BS1 

ÍEESÌ 

13 

28 

Kiến 

24 

Nữ 

14 

o 

GBĩ 

m 


14 

29 


EM 





25 

Nguy 

15 

30 

Ề22ỂÊ 

m 





26 

Thất 

16 

sa 

USB 

ÉM 

mm 

17 

3 

Kiến 

27 

Bich 

17 

B 

B H 

EM 

HTi® 

18 

4 

Trừ 

28 

Khuỗ 

18 


ESiHi 

29 



5 

Mãn 

29 

Lâu 

8*0 

34 

Phá 


■■ 

s 



30 

Vị 


35 

Nguy 


773 



















































































































HAI (NHUẬN) BA 


Tháng Al 

a 

Can 

Chi 

m 

Tháng AL 

ta 

n 

Trực 

m 


mề 

36 

E 

1 

EỌP 



Kiến 

2 

ầm 

22 

37 

Thu 

2 



6 



Chùy 

23 

38 

Khai 

3 


ĩm 

7 


4 

Sâm 

24 

39 

Bế 

m 


22 

8 

Binh 

5 

Tình 

25 

40 


5 



9 

Định 

6 

Quỉ 

26 

41 


6 


wm 

10 

Chấp 

7 

Liễu 

27 

42 

Mãn 

7 

Tinh 

mũ 

11 

Phá 

8 

Tinh 

28 

43 

Bình 

8 

TruOng 

26 



9 


29 

44 

Định 

9 

Dực 

27 


Thành 


Dực 




10 

Chẩn 

28 

14 

Thu 

11 

Chẩn 

ĨM 

46 


11 


mm 


Khai 

12 

Giác 

1/4 

47 

Nguy 

12 



16 

Bế 

13 

Cang 

2 

48 



Đẽ 

1/5 

17 

Kiến 

14 

Đẽ 

3 

49 


14 

Phòng 

2 

18 

Trừ 

15 


4 

50 


15 

Tẫm 

3 



16 

Tẫm 

5 

51 


16 

vr 

4 

20 

Bình 

ia 

E wm 

6 

52 

Ị£E| 

ca 


5 

21 

Bình 

m 


7 

53 


m 

mỂẾ 

6 

22 

Định 

19 

Đẩu 

8 

54 


19 


7 

23 

Chấp 

20 
.. . 

Ngưu 

9 

55 


20 


8 

24 

Phá 

21 

- 7 — 

Nữ 

10 

56 


21 

Hư 

9 




Hư 

11 

57 

Dính 

22 

Nguy 

10 

26 

Thành 



12 

58 

Chấp 

23 

Thất 

11 

27 

Thu 



13 

59 

Phá 

24 

Bích 

12 

28 

Khai 


Bích 

'HEI 

60 

Nguy 

25 


13 

29 

Bế 



ma 

1 

Thành 

EM 


14 

30 

Kiến 


n 

16 

2 

E2 

EM 

Vị 

15 

31 

Trừ 


Vi 

17 

3 


28 

Mão 

16 

32 

Mãn 


Mão 

18 

4 

Bẻ' 

29 

Tất 

17 

33 

Binh 






30 

Chùy 

18 

34 

Định 


774 

























































































































































































Tư NAM 


Tháng AL 

DL 

I 




— 

ẵẽ 

Trực 1 

1 

Sâm 

19 

PHĨ1 





5 

Khai 1 

2 

Tỉnh 

HO 


Phá 

2 

Liễu 

Hi 

6 


3 


21 

37 

Nguy 

m 

Tinh 

20 

7 


4 

Liễu 


38 

Thành 

m 


21 

8 

cai 

5 

QQSÍ 


39 


5 


22 

9 

Mãn 



ÌH 

40 


6 

Chẩn 

23 

10 

Bình 

m 


25 


Bế 

7 


ỉnm 

11 


8 


26 



8 


sm 


mm\ 

9 


E3 

HI 

1 

ES 

E9K. 

26 

13 

Phá 

10 

Cang 


Hi 


È5 

Phòng 

27 

14 

Nguy 

11 

Đô 

29 

45 

9ình 

'1 


28 

15 

Gạn 

12 

ìiúMM 

30 

46 

Etsm 



.29 

16 

Thu 

13 



47 

1 

m 

Cơ 

30 

17 

Khai 

14 

EB 


48 

Phá 

a 

Đẩu 

1/7 


Bế 

15 


2 






3 


16 

Đẩu 

3 



□ 

Nữ 

3 

20 

iE2H 

17 

Ngưu 



cai 

ra 


H 

21 


18 

HÒA 



CEB 


ỊlPCTH’ 



Ị^m 

19 

Hư 

6 


n 

19 

Thất 

6 

23 

Dinh 

20 

Nguy 

7 

mằ 

Bế 

20 

HÒA 

7 

24 

Định 

21 

Thất 

8 

55 

Kiến 



8 

25 


22 


9 

E3 

Trừ 

22 



Kl 

ẩĩTEaiB] 

23 



im 

Mãn 

23 


HO 



24 


11 

58 

Bình 

EH 


■KH 


ÉtòEM 

25 

EB 

12 

59 

Định 

E9 




Thu 

26 

Mão 

13 

60 

Chấp 

26 


HO 

30 

B 

27 

Tít 

14 

1 

Phá 

m 

Sâm 


31 

am 

28 

Chùy 

Ha 


Nguy 

EM 

Tỉnh 

15 

32 

Kiến 

29 

Sẫm 

im 


Thành 

29 


HO 

im 


30 


aa 











































































































































Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 

Tháng AL 

H 

Can 

Chi 

^^1 

m 


ma 


Mãn 

1 

TnMng 

isa 

1SM 

Nguy 


Tinh 

ima 



m 

Dực 

ma 

ÉHỈ 

Thành 


H151 

'ma 

36 


m 


18 

6 

Thu 

D 

! 1 




m 

Giác 

19 

mi 

mi 

KI 


21 

38 


m 


WíMĩl\ 

8 

Bế 

m 


KI 


Nguy 1 

m 


SBli 

!Mj! 


m 

Cang 

23 

KI 


01 


22 

10 

Trừ 

8 1 

ĐỄ 

24 

ca 

EEH! 

8 

Tâm 

23 


™t 

m 



42 


9 

Vĩ 

24 


EM 

■ẩ 

Tám 

26 

43 

nm 

10 


25 

13 

Định 

11 

Vi 

WEẤ 

44 

laraMBi 

11 

Dẩu 



E2HĨIÌ 

ma 


m ẵ 

45 


12 


27 



o 

EB 


46 



Nữ 

HI 

16 

Nguy 

li 


■Éã 

47 

Bình 

14 

Hư 


ma 

Thành 

ma 


31 

. 48 





ma 

Thu 



1/8 

49 

y*ỊìEyfff 

16 

SB 

31 

19 

Emị 



2 





1/9 


Bế 

18 


3 

51 

Nguy 



2 

21 

Kiến 



ma 



19 

Lâu 

3 

22] 

Trừ 








4 

23 

Mẫn 

21 

Liu 

6 

ỉS 

Khai 

21 

Mão 

5 

24 

Bình 

22 

1IĨBẼM 

iM 

55 

du® 


Em 

6 

25 

Định 

23 


im 

56 

EK 

23 

lĩĩiTTO 

u Wkì 


Định 

24 

Tất 

■El 


idSi 

24 

Sâm 

8 

mề 

Chấp 

25 

Chùy 

10 

58 

Trừ 

25 


9 


wm 

26 


;am 

59 

Mãn 

26 

1 Quỉ 

10 



27 



60 

Bình 

27 

1ỊỊỊỊ5IÌ 




28 

Qui 

13 

1 

Định 

m 



31 

Thu 

29 

Liễu 

14 

2 

\wm 

Q 

Trưong 

13 

32 

Khai 

30 

Tinh 

15 

3 

Phá 

m 






776 





































































































































TÁM 


CHÍN 


Tháng AL 

H 

Can 

Chi 

Trực 


H 


BI 

1 

Dục 

mi 

33 

Bế 

1 

Giác 

14 


LMBI 

m 

Chẩn 

15 

34 

Kiến 


bdỉW 


H 

Chấp • 

E 

ESI 

16 


E®1 


B 



Phá 

4 

Cang 

17 

■3 



ESI 


6 

Nguy 

m 

Đê 

18 

37 



Tám 

18 

7 

Thành 

m 


19 

38 



ta 

mm 


Thu 

m 


sna 

Bisl 

Chấp 


n 

mì 

ÍP1 

Khai 

8 

vr 

m 

KI 


8 

ỊÉÉgị 

mẾẩ 

10 

Bế 


Cơ 


41 

EÍ5Ị5EI 



■- 1 

NU 

Bi 

DI 

Đẩu 

23 



10 



ma 

Trừ 

ỊED 

Nguu 

24 

43 

Thu 

11 

Hư 

24 

KSằ 


Ịko 

raBHBỉ 

mn 

■3 


m 

Nguy 

25 



13 

Hư 

ma 

ka 

EK 

E1 

Thất 

26 

15 

Định 

KQ 

Nguy 

27 

ma 


14 


27 

16 

Chấp 

Bi 

Thất 

28 

msk 


15 


NE! 

17 

Phá 

DI 

Bích 

29 




n 

s 

KI 

Nguy 

11 

Khuê 

30 

49 

Bình 

17 

Vi 


ma 

Thành 

Lu 

Lâu 






31 

mu 

Thu 

EO 

Vị 

2 

51 


19 

Tất 

1/11 

21 

Khai 


Mão 

3 

52 

Phá 

20 

Chùy 

ljg| 

22 

Bế 

Đ 

Tất 

4 

53 

Nguy 

21 


SÌÌKÌ 

23 


22 

Chùy 

5 

54 

Thành 

22 

1 


mi 



Sâm 

6 


Thu 




ma 

■ 



7 

mà 

(291 

1S 


6 

'wm 

Bình 

EO í 

HÒA 

8 



25 

lai 

7 

27 

Bình 

Kll 

Liễu 

9 

58 

cm 

26 

B9 

8 


Định 

Q 



59 

Kiến 

27 

ưa 

9 

29 

Chấp 





Trừ 

ESI 



30 

Phá 

29 


12 

1 

Mãn 

Eli 

■ 

mầ 



30 

Chẩn 

13 

2 

Bình 







777 


































































































































X 


MƯỜI M. MỘT 


Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 

Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 

n 

Cang 

12 

32 

Thành 

1 

Phòng 

12 

2 

Trừ 

21 


13 

33 

Thu 

2 

Tâm 

13 

3 

Mãn 

■II 

ÍUÌĨ7ỈTM 


K3I 

mm 1 

SI 

Vĩ 

WSầM\ 

331 

Bình 



1E1I 

xa? 


K 


di 

H 

Đinh 

5 


mm 

xaỉ 

Kiến 1 

5 

Đẩu 

16 

XjI 

Chấp 

6 


17 

rai 

mm 

6 

CS3BI 

KOI 


Phá 

7 

mm 

18 

38 

Mán 

7 

Nữ 

18 

9i 

Nguy 

8 


iK i 

39 

Binh 

8 

Hư 

ma\ 


Thành 

9 


m 


— 


CE3BI 

má 


Thu 

10 


ỵm 

■a 

mMl 

10 

E3I 

ÌEX 

11 

Khai 

\m 

PPBBS 

ra 

xa 


m 

Bích 

22 

12 

Bế 

12 

EẸM 

E 

xa 


B9 

Khuê 

Ha' 

13 

Kiến 

13 


SEl 

!i 

Thành 

13 

Lâu 

liBI 


Trừ 

14 


xa 

xa 


14 



_JL 

Mãn 

15 

Lâu 

im 

46 

Khai 

15 




Binh 

16 


27 

- 47 

Bế 

16 


27 


Định 

1 17 


28 

48 

Kiến 

17 


28 

m 

Chấp 

18 

Tất 


Kỉ 

Trừ 

18 

Ẹisll 

29 

■3 

Phá 

19 


ima 

m ì 

lE^H 

19 

Tình 

»■' * 

20 

Nguy 

Iki 


1/12 

IKI 



IEEBI 

■ 

21 

Thành 

21 

Tĩnh 


im 


m 

ÍHS1 

Kjỉĩm 

22 

Thu 

22 

Qui 

ÍHE 

m 

ESS 

22 

Tinh 

■ 

23 

Khai 

23 

Liễu 


54 

Phá 

23 

Trương 


IB3 

Bế 

24 

Tinh 

5 

55 

Nguy 

24 

Dực 

B 

m 

Kiến 

25 



ite 

Thành 

25 

HÒA 

ÍE 

m 

Kiến 

26 

HÒA 

7 

ỉm 

Thành 


lESi 


im 

Trừ 

27 


fiầPp? 

m 

ÌE3P 

27 


i I 

28 

Mãn 

28 

Giác 

IBK 

ỉm 

IB 

m 

in 

IK 

29 

Bình 

rtn 

LJ 


MKl 

m 

ESi 


ỈGE1 

im 

iS 

Định 

30 

Đê 

— 1 — 

11 

1 

Kiến 

n 

I 

J 




778 









































































































































NẢM ẤT DẬU 2005 

HÀNH THỦY 

CƯNG CHẤN 

PHI CƯNG TỐN (CỬƯ TINH TÚ LỤC) 
Các sao trên Hoàng Đạo: 


Giác Mộc Giao, Cang Kim Long, Đê Thổ Lạc, Phòng Nhật 
Thố, Tàm Nguyệt Hồ, Vĩ Hỏa Hổ, Co' Thủy Báo, Đẩu Mộc Giải, 
Ngưu Kim Ngưu, Nữ Thố Bức, Hư Nhật Thử, Nguy Nguyệt Yến, 
Thất Hòa Trư, Bích Thủy Du, Lâu Kim Cẩu, Vị Thổ Trĩ, Mão 
Nhật Kê, Tất Nguyệt Ô, Chủy Hỏa Hầu, Sâm Thủy Viên, Tỉnh 
Mộc Ngạn, Qủi Kim Dương, Liều Thó Chưong, Tinh Nhật Mâ, 

Trương Nguyệt Lộc, 

Dực Hỏa Xà, Chấn Thủy Dẫn 

Tiết trong năm: 

1 ) Lập Xuãn 

26/Chạp Kiến Mậu Dần 

2) Võ Thủy 

10/Giêng 

3) Kinh Trập 

25/Giẽng Kiên Kỷ Mẹo 

4) Xuân Phân 

11/Hai 

5) Thanh Minh 

, 27/Hai Kiến Canh Thìn 

6) Gốc Vo 

12/Ba 

7) Lập Hạ 

27/Ba Kiến Tán Tị 

8) Tiêu Mãn 

14/Tư 

9) Mang Chủng 

29/Tư Kiến Nhâm Ngọ 

10) Hạ Chí 

15/Nãm 

11) Tiểu Thử 

2/Sáu Kiến Quí Mùi 

12) Đại Thứ 

18/Sáu 

13) Lập Thu 

3/Bảy Kiến Giáp Thân 

14) Xứ Thử 

19/Bảy 

15) Bạch Lộ 

4/Tám Kiến Ất Dậu 

16) Thu Phân 

20/Tám 

17 ) tian Lộ 

6/Chín Kiến Bính Tuất 

18) Sương Giáng 21/Chín 


780 



19) Lập Đông 

20) Tiếu Tuyết 

2 1 ) Đại Tuyết 

22) Đòng Chí 

23) Tiếu Hàn 

24) Đại Hàn 


6/Mười Kiến Đinh Hợi 

21/Mười 

7/Mười Một Kiến Mậu Tí 
22/Mười Một 
6/Chạp Kiến Ký Sửu, 
21/Chạp 



GIÊNG HA ' 


Tháng AL 

DL 

im 

Eli 

Tháng AL Ị 

1 Ị 

ịẩ|J 

E9 

Trực Ị 


1 

CO 

mĩ 

m 

E3B1 

1 

Đẩu 

â 

•ma 

25B 

BI 

Si 

mi 


Bế 

£ỉ 

II 

SÉni 

Sã 


Si 

SSĨ 

imi 


Kiến 

*Ị 

li*ỉ 

mỉ 


Í3H3B 

nỉ 

mt 

mi 



ni 

Hư Ị 

13 

KJ 


5 

3n 

mi 

5 


ni 

mi 

14 

B3 


6 


arai 

6 

Bình 

6 

Thất 

15 

35 

Nguy 

7 

Thất 1 


7 

Định 

BI 

■1 

16 

36 

Thành 

8 


16 

8 

Chấp 

ni 

l T 11 



mm 

n 

1\T 

17 

9 

ỈMSễÊ 

9 

■ 


38 

Khai 

CH 

rm 




E3 

ầm 



Ị&m 

1 — 

11 


■É 

DN 

ISỈ® 

DI 


«3 

s 

Kiễn 1 

12 



Oi 

mm 

12 

Tất 


Mi 

Trừ 


13 

Tất 


13 




22 




14 


MK1 

m 


ta 



Sỉ 

llll 

15 

Sâm 

23 

15 

Kiến 

m 

ĨSMỀ 


SI 

Định 

lõ 

Tình 

24 

t6 

Trừ 

16 

emê 

25 

■-S 


□ 


25 

17 

Mãn 

17 



Sỉ 

lĩpil 

ựm 

Liễu 

K3 

IB 

ESiS 

Bỉ 



■a 

ỊMỊỊịí 

In 

Tinh 

in 


l- r M 

BI 


28 


HĩTTiliB- 

20 

Trương 

28 

20 

limi 

BP 


29 

49 

Thu 


Ibi 

IEEBÍE 

ĩ/3~ 

21 

IG3SÌ 

11 

Chẩn 

s 


IKMKI 


lia 

||Ị»írfl 

imỉ 

22 

BE 

22 

Giác 

B 

§! 



In 


im 

iea 

1 Thành 

23 

Cang 

*§g 

iSi 



24 

Cang 


\m 

VEStẼ 

IEI 


■ Ểk 


IE9B 


25 

HÒA 

5 

ỈE9 

Ị Thu 

25 


1 ;B 


IBEB 


26 

Phòng 

6 

26 

Khai 

26 

Ea 

■ E 

55 

Bình 


27 

IB 

Mề}f. 

ầm 

EH 


BE m 


s 



"28 

B 

im 

IK 

Kiên 


Ep 


11 

ịmm 



lã 

E 

im 

Trừ 


ri 

7 

ĨK 

U2E3Ì 

1 

II 

II 



J 


ỉ 

ỊJ_J9 

ic 

1 


782 










































































































BA Tư 


Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 

Tháng AL 

DL- 1 Can 

Chi 

Trực 

1 

NO 

9 

60 

Nguy 

1 

HƯ 

8 

29 

Bê 

2 

Hư 

10 

1 

Thành 

2 

Nguy 

9 

30 

Kiến 

3 

Nguy 

11 

2 

Thu 

3 

Thất 

10 

31 

Trử 

4 

Thất 

12 

3 

Khai 

4 

Bích 

11 

32 

Mãn 

5 

Bích 

13 

4 

Bế 

5 

Khuê 

12 

33 

Binh 

6 

Khuê 

14 

5 

Kiến 

6 

Lâu 

13 

34 

Định 

7 

Lâu 

15 

6 

Trừ 

7 

Vị 

14 

35 

Chấp 

8 

VỊ 

16 

7 

Mãn 

8 

Mão 

15 

36 

Phả 

9 

Mão 

17 

8 

Binh 

9 

Tít 

16 

37 

Nguy 

10 

Tất 

18 

9 

Định 

10 

Chùy 

17 

38 

Thành 

11 

Chùy 

19 

10 

Chấp 

11 

Sẫm 

18 

39 

Thu 

12 

Sâm 

20 

11 

Phả 

12 

Tinh 

19 

40 

Khai 

13 

Tình 

21 

12 

Nguy 

13 

Quỉ 

20 

41 

Bẽ 

14 

Qui 

22 

13 

Thành 

14 

Liễu 

21 

42 

Kiến 

15 

Liễu 

23 

14 

Thu 

15 

Tinh 

22 

43 

Trừ 

16 

Tinh 

24 

15 

Khai 

16 

Trương 

23 

44 

Mãn 

17 

Trương 

25 

16 

Bế 

17 

Dực 

24 

45 

Binh 

18 

Dực 

26 

17 

Kiến 

18 

Chẩn 

25 

46 

Dịnh 

19 

Chần 

27 

18 

Trừ 

19 

Giác 

26 

47 

Chấp 

20 

Giác 

28 

19 

Mãn 

20 

Cang 

27 

48 

Phá 

21 

Cang 

29 

20 

Bình 

21 

Đê 

28 

49 

Nguy 

22 

Đẽ 

30 

21 

Định 

22 

Phòng 

29 

50 

Thành 

23 

Phỏng 

1/5 

22 

Chấp 

23 

Tâm 

30 

51 

Thu 

24 

Tâm 

2 

23 

Phá 

24 

Vĩ 

31 

52 

Khai 

25 

Vỉ 

3 

24 

Nguy 

25 

Cơ 

1/6 

53 

Bể 

26 

Cơ 

4 

25 

Thành 

26 

Đấu 

2 

54 

Kiến 

27 

HÒA 

5 

26 

Thành 

27 

Ngưu 

3 

55 

Trử 

28 

Nguu 

6 

27 

Thu 

28 

Nữ 

4 

56 

Mãn 

29 

Nữ 

7 

28 

Khai 

29 1 HÓA 

5 

57 

Mãn 






30 Nguy 

6 

58 

Binh 


783 


-NAM SÁU 


Th 

áng AL 

DL 

j Can 

1 Chi 

Trực 

Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 

EK 

wm 


m 


m 



28 

Thu 

Bi 

Bích 

8 

60 

Chấp 

1 2 


M 

mm 

Thu 


ĨKhuẽ 

KI 

1 

Phá 

m 

mm 

8 

ma 

Khai 

EK 


93 


Nguy 

4 

Lâu 

9 

31 

Bế 

9 

Vi 

ma 

3 

Thành 

5 


KI 

32 

mtm 

1 6 

ị— 

Mão 

12 


Thu 

6 

Mão 

■D 

33 

mm 

ị 7 

BE 

13 

wm 

E3K 

□ 

\mm 


34 

Mãn 

\ĩ- 


ma 

6 

EK 

m 

IHĩĩMto 

H3 

35 

Bỉnh 

9 

Sám 

■D 


BEM 





Định 

EM 


16 

8 

E35IÌ 

■3 

Tĩnh 

15 

KÉ 

ESF!EI 

KH 


MH 



KH 

Quỉ 

16 

38 


12 


■B3 



ma 

Liễu 

17 

39 

Nguy 

13 


■s 


Định 

13 



40 

Thành 

14 

^Ị^'Ịjị|y»M 




14 

Trương 

KI 



15 



■0 



EMti 

im 


E ■ 

16 

Chẩn 

22' 

ma 


16 


21 

43 

Bế 




15 

Thành 

17 

■ 

22~Ị 

44 

Kiến 

18 


Bi 

16 

Thu 

■HI 


23 

45 

Trừ 

19 

B 

M0I 

■mu 

Khai 

19 

Đẽ 

Ki 

ma 

nm 

20 

Phòng 

26 

ma 

Bế 


nam 

ÉK 

47 

Bình 

21 

Tăm 

27 

■3 

Kiến 

21 

Tâm 

K3 

ma 

EmE 

22 


28 

20 

Trừ 

Mĩ 1 

on 


49 

Chấp 

23 

Cơ 

SKI 

21 

Mẫn 

PE1 


28 

50 

Phá 

24 

Đẩu 

SEli 

1 31 

Binh 

24 


ỉiinil 

51 

Nguy 

25 

Ngưu 

1/7 

EI 

Định 

25 

E5H1H 

lisÉỊl 

m 

Thầnh 


Nữ 

2 

24 

Chấp 

26 

Nữ 

31 


Thu 

£9 


3 

25 

Phá 

El 

Hư 

1/8 

54 

Khai 

BI 

Mlm 

4 

26 

Nguy 

Eli 





HU 


5 

ma 


29 

mm\ 


■ma 

Kiến 




MÊ 


30 


un 

ma 

Trừ 


784 

































































































































BÀY 


TÁM 


Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 

Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 

1 

Lâu 

5/8 

58 

Mẫn 

1 


4 

KI 

Nguy 

2 

Vị 

6 

59 

Binh 

2 

lỂikl 

5 

KI 

llỉTT7IT-d 

m 


7 

60 

na 

3 

Chủy 

6 

Kl 

EB 

4 

E*i 

wm 

1 


4 

HÒA 

7 

KI 

Thu 

5 


5ÉE 

2 

mm 

5 

Tinh 

8 

32 

Khai 

6 



3 


6 

Quỉ 

9 

33 


7 


11 

4 

mm 


Liễu 

10 



II 

E!*sĩ 

12 

5 

Thành 

8 

Tinh 

11 


ly 

9 


13 

6 

Thu 

9 


12 

36 

Man 

10 


14 



10 


13 


HB1 

11 

Ihi »!il»M 

15 

Hĩii 

B 

11 





m 


16 

9 

Kiến 

12 


HH 



Q 


17 

10 

Trừ 

13 

Cang 




□ 


nra 

«1 

1 

ra 

Đỗ 



Nguy 

□ 

Cang 

mm 

mà 


ra 


18 



m 

Đê 

20 

KI 

Định 

ra 


19 

r43 


m 

Phòng 

21 

m 

EEK 

ra 

□B 

20 

44 


na 

Tâm 

22 

sm 

MMỉ 

18 

Cđ 

21 

45 

I%lẩfcal 

m 

Vĩ 

23 

16 

Nguy 

19 

Đẩu 

22 


1231 

E1 

Cơ 

24 







Trừ 

BI 

Đẩu 

25 

18 

Thu 


Nữ 


48 

Mãn 

ín 

Ngưu 

26 

19 

Khai 


Hư 


49 

Bình 


Nữ 

27 


Bế 


Nguy 

26 

50 

Định 

[24 


28 




Thất 


51 

Chấp 

o 

Nguy 

29 

22 

Trừ 

25 

Bích 


wm 


KI 

Thắt 

30 

23 

Mãn 

26 

Khuê 

29 

53 

Nguy 

m 

E3*p 

31 



27 

Lâu 

30 

54 

Thảnh 

EJ 

BSẼ 

1/9 

25 

Định 

28 

VỊ 

1/10 

55 

Thu 

Ea 

Lâu 


26 




2 

56 


m 

Vị 

3 

27 








785 














































































































Ch 

N 




MƯỜI 


Tháng AL 

1 DL 

Can 

Trực 

Tháng AL 

mm 


Trực 

IS 

■KHÍ 


Chi 


1 


ỈHl 

ÌSìn 


II 

PHI 


K3 



Ị Sẫm 

s 

27- 

Định 

2 


IBE 

■ 



\Em 


28 

Chấp 

3 

Sảm 


59 

ESs 


IEfc 


29 

Phá 

4 

lll£K 

■rapny 

:ẩlS3 

IKu 



iimns 


30 

Nguy 

5 

ĨEEK 

B 

HỊ 



E 


IKQ 

Thành 

6 

IGH 

B 

& 

Ẽfỉ$ 


VEữẳ 

1'' 


Thành 

7 

Tỉnh 

BE 


Định 

7 

E3K 


33 

Thu 

8 

Truông 

K 

■B 

Chấp 

8 



34 

Khai 


Dụt 

»1 


Phá 

9 

Giác 

mn 

35 

Bẽ 

ca 


12 

6 




■D 

36 

Kiên 




7 

■liTTilM 

11 



37 

Trừ 

la 


14 

8 


12 


13 

■££1 



ED 1 

15 

9 


E1 

Tâm 

14 

KI 


□ 

uua 


10 

í ầấ 

D 



KI 

rỊK 







ÌSS 

16 

Ki 

Chấp 

16 

vr 

Sỉ 


r T rừ 


E3E 


mằ 

Phá 

ra 


HI 

13 

Mãn 

H 

Ngưu 

18 

43 

Nguy 

ca 

E -?a 

mo 



■oi 


■1 


Thành 

ca 

Ngưu 

m 

« 15 

Đinh 

19 

Hư 

20 

E 

Thu 


Nữ 

22 

16 

Chấp 

E3I 

n 

■ai 


Khai 

21 

Hư 

23 

E 


21 

Thất 

22 

47 

Bế 

22 

Nguy 

24 



22 


23 


Kiến 

23 

Thất 

25 

gai 

Thành 

23 

[ EH 

KI 

49 

Trừ 

24 

Bích 

26 

K3I 

Thu 

EM 


mm 

50 

Mãn 




21 

IHĩEMẫỉl Ẽ 

ĐI 


ãỂ 

K 

Binh 

OỊ 


MEỊ 

22 

Em\ 

ĐI 


■o 

ia 

[MSI 



HU 

23 

Kiến 

oi 

& 


Ssi 


28 

Mào 


24 

Trử 

28 


29 

54 

Phá 

29 

Ki 

JO 

mì 

m 

29 





m 


1/11 

26 

Binh [ 

” 

B 

■ 


■■ 


786 


















































































































787 
































































































































































NĂM BÍNH TUẤT (NHUẬN) - 2006 

HÀNH THỔ 

CUNG TỐN 

PHI CUNG CHẤN (CỨU TINH TAM BÍCH) 

Các sao trên Hoàng Đạo: 

Giác Mộc Giao, Cang Kim Long, Đê Thổ Lạc, Phòng Nhật 
Thố, Tâm Nguyệt Hồ, Vĩ Hỏa Hố, Cơ Thủy Báo, Đẩu Mộc Giải, 
Ngưu Kim Ngưu, Nữ Thổ. Bức, Hư Nhật Thử, Nguy Nguyệt Yến, 
Thất Hỏa Trư, Bích Thủy Du, Lâu Kim Cẩu, Vị Thô Trĩ, Mão 
Nhật Kê, Tất Nguyệt Ổ, Chúy Hòa Hầu, Sâm Thúy Viên, Tình 
Mộc Ngạn, Qui Kim Dương, Liễu Thổ Chương, Tinh Nhật Mà, 
Trựơng Nguyệt Lộc, Dực Hòa Xà, Chán Thủy Dản 


Tiết trong năm: 

1 ) Lập Xuán 

7/Giêng Kiên Canh Dần 

2) Vò Thủy 

22/Giêng 

3) Kinh Trập 

7/Hai Kiến Tãn Mẹo 

4) Xuân Phân 

22/Hai 

5) Thanh Minh 

8/Ba Kiến Nhâm Thìn 

6) Cốc Võ 

23/Ba 

7) Lập Hạ 

8/Tư Kiến Quí Tị 

8) Tiêu Măn 

24/Tư 

9) Mang Chủng 

11/Nãm Kiến Giáp Ngọ 

10) Hạ Chí 

26/Năm 

1 1 ) Tiểu Thử 

12/Sáu Kiến Ất Mùi 

12) Đại Thử 

28/Sáu 

13) Lập Thu 

14/Bảy Kiên Bính Thân 

14) Xứ Thử 

30/Bảy 

15) Bạch Lộ 

16/Bảy Nhuận Kiến Đinh Dậu 

16) Thu Phản 

2/Tám 

17) Hàn Lộ 

17/Tám Kiến Mậu Tuất 

18) Sương Giáng 2/Chín 


786 



19) Lập Đông 

20) Tiếu Tuyết 

21) Đại Tuyết 

22) Đông Chí 

23) Tiếu Hàn 

24) Đại Hàn 

25) Lập Xuân 


17/Chín Kiến Kỷ Hợi 
2/Mười 

17/Mười Kiến Canh Tí 
3/Mười một 

18/Mười Một Kiến Tân Sửu 
2/Chạp 

17/Chạp Kiến Nhâm Dần 



GIÊNG 


HAI 


■ 

DL 

Can 

Chi 

Trực 




1 1 

1 

Tinh 

29/1 

■a 

Chấp 



Bi 

25 

E ■ 

2 


K3 

Wễẵầ 

Phá 

2 

Chẩn 


26 


3 

Dực 

31 

m 


Bĩ 

Giác 

2 

27 

Kiến 

4 


1/2 

58' 

E&fũS 

■1 



28 

Trừ 

5 

Giác 

2 

59 

Thu 

1 5 



29 

Mãn 

6 

Cang 

3 


tEMÊ 



■ME 



m 

HÒA 

4 

1 


7 


6 


BHị 



5 

2 

Em 

8 

IS 

7 



m 

USB 




9 


8 


Chấp 

10 

Vì 

7 

M 

1 mm 

BI 

Đẩu 

9 


E9S 

11 

Cơ 

8 

'im 


BI 

Ngưu 

10 

35 

Nguy 

12 

Đầu 

9 

6 

Bình 

m 

Nữ 

11 

36 

Thành 

13 


10 

7 

Định 

m 


12 



14 

Nữ 

11 


Chấp 

14 

Nguy 

13 



m 


12 

*1 

Phá 

15 

Thất 

14 

39 

Bé 

16 

Nguy 

13 

10 

Nguy 

E1 

Bích 

15 

40 

Kiến 

17 

Thất 

14 

■n 


m 


16 

41 

Trử 

E3 


15 

i 


18 

Láu 

17 

42 

Mãn 

EEI 

IBS 




19 

Vị 

18 

43 


m 

Lâu 


14 

Bế 

20 

Mão 

19 

ma 



Vị 

18 

15 

Kiến 

El 


20 



22 

Mão 

19 

16 

Trừ 




46 

Phá 



20 

17 

Mãn 

23 

^ 1 

SHÌ9 

47 

Ngưy 

BI 


21 

18 

Bình 

24 

Tình 

lua 

48 

Thành 

E1 

Sâm 

22 

19 

Định 




49 


nai 

Tỉnh 

23 


Chấp 

26 

Liễu 




27 

Quỉ 

OBI 


Phá 

27 

Tinh 

SE3 

■3 

IV. %■ 



SE3 


Nguy 

Eli 

Trương 

27 

52 

Kiến 

29 

Tinh 

26 


Thành 

E1 

Dực 

28 

53 

Trừ 

30 

Trương 

27 

24 

Thu 







790 







































































































































BA 


ĩư 


Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 

Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 

1 

Chẩn 

29 

54 

Mẫn 

1 

Cang 

28 

24 

Nguy 

2 



H 

Bình 

m 

Đê 

29 

25 

Thành 

3 

Cang 

31 

3 

Oịnh * 

m 


30 

26 

OH 

4 

Đẽ 

1/4 

57 

Chíp 

4 

Tâm 

1/5 

27 

Khai 

5 

Phòng 

2 

58 

Phá 

5 

Ví 

mm 

28 

Bế 

6 

Tâm 

3 

SI 


6 

Cơ 

Ểm 

29 


7 


4 

sa 

lĩMTCtl 

7 

Đẩu 

4 



8 

HỜA 

5 

ĩ 

Thành 

8 


5 

31 

Trừ 

9 

Đẩu 

6 

mn 

Thu 

9 


6 

32 

I3E9HỊ 

10 

Ngưu 

7 

KI 

Khai 

10 


7 

33 

Bình 

11 

Nữ 

8 


Bế 

11 

Nguy 

8 

34 


12 

Hư 

9 

5 

Kiến 

12 

m m 

9 

KI 

E 

13 

Nguy 

10 


Trừ 

13 


ma 


■ 

m 

Em, 

11 

7 

Mãn 


Khuê 

■ma 


tSSM 

13 



8 

Binh 

■0 


12 

38 

ESI 

na 


13 

9 

Định 

m 

1» 


39 


17 


14 

10 

Chấp 

17 

Mão 

KD 

40 

ÉSISị 



15 

11 

Ịgpl 

■0 


ao 

41 

n 

19 

Mão 

16 

SO 


13 

KiìĩMbS 

16 

42 


20 

Tất 

17 

so 

Thành 

20 

Sâm 

17 

43 

WỀÊ 1 

21 

Chùy 

18 

14 

Thu 

21 

Tính 

18 

44 


22 

Sẫm 

Í9 

15 

Khai 

22 


19 

45 

Bình 



20 

16 

Bế 

23 

Liễu 

■ES 

46 

Định 

24 

Quĩ 

21 

17 

Kiến 

E3 

Tinh 

21 

47 


25 

Liễu 

22 

18 

Trử 

8S 

Trương 

22 

48 

Phá 

26 

Tinh 

23 


Mãn 

26 

ES§ 


49 

Nguy 

27 

Trương 

24 


Binh 

27 


ma 

50 

Thành 

28 

Dực 

25 

21 

Định 

28 

um. 

ma 

51 

Thu 

29 


26 

22 

Chấp 

29 

Cang 

26 

52 

Khai 

30 

Giác 

27 

23 

Phá 







791 













































































































































NÀM SÁU 


lfi 



H 

Trực 

Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 

1 


Si 

KE 

Bế 

1 

IE&K 

26 

23 

Đinh 

2 


Si 

IK2 

Kiến 

2 

IH 

27 

24 

ỉằ«hT-rteil 

_3 

im 

B 

55 

KEK 


Cơ 

28 

25 

ẼS 

1EB 

vr 

30 

K 




29 

26 

Nguy 

IBE 

Cơ 

31 

57 

wmm 


CHSE 

30 

27 

1 Thành 


oẩu 


58 

1 Định 

6 

Nữ 

1/7 

u 

mm 

Eg 

mm 

ềm 

59 


m 

Hư 

2 

KI 

Khai 

Ịek 

Nữ 

3 

K3 

Phá 

m 

1235® 


■23 

Bế 

9 

™e 

4 

1 


m 

Thất 

3 



10 


5 

2 

CEM 

m 

Bích 

■n 

32 


11 

HÒA 

6 

HE 

Thành 

nr 

Khuê 

6 

HFI 

IHPI 

m 



■D 

Thu 

E3 

HÒA 

7 

sa 


13 

Khuẽ 

8 

5 

tSSM 

m 

!■ 


1 

rr^B 

ra 

Liu 

9 


resàiỉ 

MO 

Mão 

s 

36 

■ 

19 


10 


Kiến 

15 

Tít 

B 

37 

Chấp 

16 

Mão 

11 

8 

Trừ 



tSD 



17 

Tất 

ma 


Min 

17 

Sâm 

— 

12 

39 

Nguy 

18 

Chùy 

im 

ma 


18 

Tỉnh 

13 

40 

Thành 

19 



11 

Dịnh 

19 

Quỉ 

14 

41 

Thu 



15 

12 

Chấp 

E3I 

nìABSi 

15 

42 

Khai 

21 


■Eli 


Phá 

m 

Tinh 

16 


Bế 

22 

Liễu 

17 

14 

Nguy 

22 

Trương 

Mai 

ma 


23 

Tính 

18 



23 

Dực 

18 

ma 




19 

16 

Thu 1 


B 

19 

ásai 


25 

Dực 

20 

17 

PSBỈ 

E3 

n 

20 

mi 


26 

Chẩn 

21 


□MI 

E3 


mi 

48 

Định 

MI 

Giấc 

22 

19 

Kiến 

27 

ỈS3. 

§11 

■3 

Chắp 


Cang 

23 

20 

Trừ 

E1 

ni 

23 

K3I 

Phá 

29 

Oé 

24 

21 

Mãn 

29 

T3m 

24 

51 

Nguy 

|~3ữ’ 

Phòng 

25 

22 

Binh 







792 




















































































































































bày 8ẢY (NHUẬN) 


Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 

Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 

1 

Vĩ 

25/7 

52 

Thành 

1 

Đẩu 

24 

22 

Trừ 

m 

Cơ 


53 

Thu 

m 


25 

23 

1 

li 

Đẩu 

■ Ét 

54 


m 


26 

24 


4 

Ngưu 

KI 

55 

Bế 

* 


27 

25 

■ 

BI 

Nữ 

29 

56 

Kiến 

m 

Nguy 

Hl 

26 

Chấp 

6 

Hư 

30 


Trừ 

6 

Thất 


27 

Phá 

7 

Nguy 

31 

■33 

Mãn 


Bích 


28 

Nguy 

8 

HÒA 

1/8 

59 

Binh 

8 


31 

29 

Thành 

9 

Bích 

2 


Định 

9 

Lâu 

1/9 

30 

Thu 

10 

Khuê 

3 

1 

Chấp 

10 

Vị 

2 

31 

Khai 

m 

Lâu 

4 

2 

nsm 

11 


3 

32 

Bế 

i 

EKH 

5 

3 

______ 

Nguy 

12 

E 

4 

33 

Kiến 

□ 


6 

4 

Thành 

K3 

ESBỄ 

5 

34 

Trừ 

□ 

wm 

7 

5 

.Thành 

■Q 

Sâm 

6 

35 

Mãn 

15 

Chùy 

8 

6 

Thu 

ta 


7 

36 


D3 

Sám 

9 

7 

Khar 

16 

HÒA 

8 

37 


E3 


10 

MEI 

Bế 

17 

Liễu 

9 

38 

Định 

m 

Quỉ 

11 

«3 

Kiến 

18 

Tĩnh 

10 

39 

Chấp 

_ 19 

Liễu 

ma 

m 

Trừ 



11 

40 

Phá 

E3 

Tinh 

■1 

11 

Mãn 

20 

Dực 

12 

41 

Nguy 

El 


14 

12 

Binh 

21 

Chẩn 

13 



n 

Dực 

15 

13 

Định 

22 

Giác 

Ki 


mề 

ESI 


16 

— . . 

14 

Chấp 

23 

EHỈM 

ma 


E 3H 

BI 

Giác 

17 

ma 

Phá 

24 

Đẽ 

16 

45 



Cang 

18 

M 

Nguy 

25 

Phòng 

17 

46 




19 

ma 

Thành 

Ị^l 

Tâm 

18 

47 

Trừ 



20 

ma 

Thu 

E3 

vr 

19 

48 

Mãn 

28 

Tâm 

21 

Má 

Khai 

28 

BU 

KI 

49 

Bình 

29 

Vĩ 

22 

20 

Bế 




50 

Định 

13 

Cơ 

23 

21 

Kiến 







793 











































































































































TÁM CHÍN 


Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 

Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 

m 


22 

51 

Chấp 



22 

KI 




23 

52 

Phá 

2 

dEBl 

23 


E mm\ 



24 

53 

Nguy 

3 

BÈrèi 

24 


Kiến 

m 

Nguy 

25 

54 

Thành 

SI 


25 

24 

Trừ 

5 

Thất 



Thu 



26 

25 

Mãn 

m 

mm 


56 

Khai 

6 


27 

26 

Bình 

m 


28 

57 

Bế 

m 


28 

27 

Định 

8 


29 

58 

Kiến 

8 





9 

Vị 

30 



9 




Phá 

10 

Mão 


60 

Man 

10 

Chùy 

Ho 


Nguy 

11 

Tất 


1 







12 

Chùy 

3 

2 




2 

32 

Thu 

13 

Sâm 

4 

3 


13 

Qui 

3 

33 

Khai 

14 



4 




4 

34 

Bế 

15 

Quì 

6 



15 

Tinh 

5 

35 

Kiẽh 





Esm 

16 

Trương 

6 

36 

m 




7 


17 

HÒA 

7 

37 

Trử 



9 

8 




8 

38 

Mãn 

19 

Dực 

10 

9 




9 

39 

Bình 

20 

Chẩn 

11 

10 

Bẽ 



10 

40 

Định 

21 

Giác 

12 



Ẽa 


11 

41 

Chấp 

22 

Câng 

13 


ỤSỄM 


E 

12 

42 

Phá 

23 

OB 


mn 

■ 



mn 



24 

IIPHB 

15 

14 

Binh 

24 

Vĩ 

14 

44 

Thành 

25 





25 

Cơ 

15 

45 

Thu 

26 

Vĩ 

17 

16 

Chấp 

26 




'fXM. 

27 

Cơ 

18 

17 

Phá 

27 

Ngưu 


mi 

Bế 

28 

Dẩu 

19 

18 

Nguy 

E3 


s 

48 

Kiến 

29 

Nguu 

20 

19 

Thành 

B 

Hư 

HI 


IBS 

30 

Nữ 

21 

20 

Thu 

30 

Nguy 

20 

50 

Mãn 


794 







































































































MƯỜI M. MỘT 


Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 

Tháng AL 



DI. 

Can 

Chi 

Trực 

1 

Thất 

21 

51 

Bình 

1 

Bích 

20 

20 

Nguy 

m 



52 

Định 

2 


21 



m 


23 


USB 

3 





ĨM 


24 

mt 


4 




mm 

5 


25 

55 

Nguy 

5 

Mão 

24 

24 

Bế 

m 

Mão 

26 

56 

Thành 

6 

Tất 

25 

25 

Kiến 

7 

Tất 

27 

57 

Thu 

7 

H2H! 


26 

Elili 

8 

Em 


H3 


8 

ES811! 


27 


9 

sm 


mu 


9 



28 

Bình 

10 

Tỉnh 

30 



10 


29 

29 

Định 

11 

Quỉ 

1/12 

1 


11 



•m 

EEmi 

12 

Liều 

2 

sm 





ma 


13 

HÒA 

3 

ma 


KD 

1 ^ '"rẳắr^l 


32 


14 

Trương 

4 

4 

ỡịnh 

m 



33 

EHI 

15 

Dực 

5 

5 

Chấp 

15 


3 

34 

Thu 

16 

Chẩn 

6 

6 

Phá 

16 

Giác 

4 

35 

Khai 

17 

HÒA 

7 

7 

Phá 

17 




Bế 

18 

Cang 

8 

8 

Nguy 

18 

HÒA 




19 

Đê 

9 

9 

Thành 

19 

GS1 

7 

38 


20 

Phòng 

10 

10 

Thu 

m 

Esm 

'MỂÊTỀ 

am 


21 

Tâm 

11 

11 

Khai 

m 

Vỉ 


s 


\WĨM 


12 

12 

Bế 

22 





23 

Cơ 

13 

13 

Kiến 

23 

Dẩu 

11 

42 

Định 

m 

rr» 

14 

14 

Trử 

24 

Nguu 

am 


Chấp 

b£ 


15 

15 

Mãn 

E2 


-■D 

44 

Phá 

26 

Nữ 

16 

«3 


11 


14 

45 

Nguy 

27 

Hư 

17 

mt 

EgHÉ 

27 

Nguy 

15 

ĩm 

Thành 



18 

18 

Chấp 

28 

Thất 

16 

MU 

Thu 

29 


19 

19 

Phá 

2S 

Bích 

17 

48 

Khai 







30 

Khuỗ 

18 

49 

Bế 


795 





































































































































Tháng AL 

DL 






1139 

mẫm 

1 

Lâu 

ra 

ìm 

Kiến 

2 

Vì 

ira 

ÍE 

Trừ 

3 

Mão 

ira 


im 

4 

Tất 

22 

1 53 

Binh 

5 

Chùy 

23 

ra 

m 

6 

Sâm 

IK 

ra 

IEEB 

7 

Tĩnh 

ira 

n 

ca 

8 

Quì 

26 

57 

Nguy 

9 

Liễu 

ra 

58 

Thành 

10 

Tinh 

ra 

ra 


11 

Truông 


ra 

ESS 

12 

Dực 

ra 



13 

Chẩn 

■BI 

2 

Kiến 

14 

Giác 

1/2 

3 

Trừ 

15 

Cang 

21 

4 

Mãn 

16 

Đẽ 

3 

5 

Binh 

~ũ 

HÒA 

4 

Hil 

EĨS!S| 

18 

Tam 

5 

1M1 


19 

Vỉ 

6 

8 

Chấp 

20 

Cơ 

7 

Kll 

HI 

21 

Đẩu 

8 

10 

Nguy 

22 

Ngưu 

ra 

■DI 

B|l 

23 

Nữ 

10 

■DÍ 

53 |l 

24 

Hu 

11 

■Eli 

TỄMM 

25 

Nguy 

mm 


31 

26 

Thít 

ÌEII 


SI 

27 _ 

Bích 

mai 

KI 

SI 

_28| 

Khuâ 

ma\ 

ma 

S| 

29| 

Lâu 

mn 

BI 

SI 

30 1 

ụ 

17 

ma 

31 






































NÃM ĐINH HỢI 2007 

HÀNH THỔ 

CUNG CẤN , 

PHI CUNG KHÔN (CỪU TINH NHỊ HẮC) 

Các sao trên Hoàng Đạo: 

Giác Mộc Giao, Cang Kim Long, Đê Thố Lạc, Phòng Nhật 
Thố, Tâm Nguyệt Hồ, Vi Hỏa Hổ, Cơ Thủy Báo, Đẩu Mộc Giải, 
Ngưu Kim Ngữu, Nữ Thố Bức, Hự Nhật Thử, Nguy Nguyệt Yến, 
That Hỏa Trư, Bích Thủy Du, Lâu Kim cẩu, Vị Thổ Trì, Mào 
Nhật Kê, Tất Nguyệt Ô, Chủy Hòa Hầu, Sâm Thủy Viên, Tinh 
Mộc Ngạn, Qủi Kim Dương, Liều Thỏ Chương, Tinh Nhật Mà, 
Trương Nguyệt Lộc, Dực Hòa Xà, Chân Thiiy Dàn 


Tiết trong năm: 

1 ) Lập Xuản 

17/Chạp Kiến Nhảm Dân 

(Bính Tuất) 

2) Võ Thủy 

2/Giêng 

3) Kinh Trập 

17/Gíèng Kiến Quí Mẹo 

4) Xuân Phân 

3/Hai 

5) Thanh Minh 

18/Hẩi Kiến Giáp Thìn 

6) Cốc Vò 

4/Ba 

7) Lập Hạ 

20/Ba Kiên Ât Tị 

8) Tiểu Mãn 

5/Tư 

9) Mang Chủng 

21/Tư Kiến Bính Ngọ 

10) Hạ Chí 

8/Năm 

11) Tiểu Thử 

23/5 Kiến Đinh Mùi 

12) Đại Thử 

10/Sáu 

13) Lặp Thu 

26/Sáu Kiến Mậu Thân 

14) Xử Thứ 

1 1/Bay 

15) Bạch Lộ 

27/Tám Kiến Ký Dậu 

16) Thu Phan 

14/Chín 

17) Hàn Lộ 

29/Tám Kiến Canh Tuất 


797 



18) Sương Giáng 14/Chín 

19) Lập Đông 29/Chín Kiến Tản Hợi 

20) Tiểu Tuyết 14/Mười 

21) Đại Tuyết 28/Mười Kiến Nhâm Tí 

22) Đông Chí 13/Mười Một 

23) Tiêu Hàn 28/Mười Một Kiến Quí Sứu 

24) Đại Hàn 14/Chạp 

25» Lập Xuân 28/Chạp Kiến Giáp Dần 


798 



GIÊNG HAI 






Tháng AL 

DL 

Can 

CHÍ 

m 


Mão 

18/2 

20 

Chấp 

1 

Tít 

m 


Thu 

m 


19 

21 

Phá 

m 



50 

Khai 

3 

Chùy 

20 

22 


m 


mầ 

51 

Bẽ' 


1 

21 



SI 


22 




ỉ L 1 

22 



SE 


23 

53 

Trừ 

6 


23 



6 



54 

Mãn 

7 

Liễu 

24 

26 

Bế 

7 



55 

Bình 

3 

Tinh 

ma 


Kiến 

8 

Trưong 

26 



9 

mm 

Ira 



9 


27 

■ 


10 


27 

29 

Man 

10 

Chẩn 

28 

58 

|J§318 

11 

Chẩn 

28 

■KI 

IIHH 

11 



«1 

IkCTMl 

12 


1/3 

S3 

mm 

12 


30 

sa 


13 


2 

32 

Chấp 


Đê 


Ị 

Thu 

14 


3 

33 

Phá 



1/4 

2 

i:^M 

15 

Phòng 

4 

34 

Nguy 

15 

Tãm 

2 

3 

■ 

16 

Tâm 

5 

35 

Thánh 

16 

Ví 

3 

4 

tem 

IB 


6 

36 

Thành 

ra 


4 

5 

Trừ 

m 

E 


37 

Thu 

ra 

JỊ2J : 

5 

6 

Trừ 

19 


8 

38 

Khai 

19 

Ngưu 

6 

7 

mm\ 

20 

EỊIHiỉỉl 

9 

39 

Bế 

20 

Nỡ 

7 

8 

Bình 

21 

Nữ 

10 

40 

Kiến 

21 

Hư 

8 

9 

E!Mẵ 

22 

Hư 

11 

41 

Trử 

22 




ỈỄsi 

23 

Nguy 

ma 

mu 

Mán 

E1 

mm 

10 

ma 

Phá 

24 

Thất 

ma 

ma 

Bình 

pi 


11 

ma 


25 

Bích 


44 

Định 



wm 

ra 

1B1SM 

26 

Ó^iEtoịẳ 

■mu 

45 

Chấp 

26 

1 mi 

s 

■0 

Thu 



16 

46 

Phá 

27 

E M 


ma 

Khai 


vam 

17 

47 

Nguy 

28 

Mão 


ma 

Bế 

29 

Máo 

18 



29 

Tất 

.16 

17 

Kiến 


799 















































































































































BA 


Tư 


T 

háng AL 

1 

DL 

Can 

Chỉ 

Trực 

Tháng. AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 


■EĨM 


«5 

Trừ 


IGDB 

IT 

48 

Phá 

|Đ 

p* 


ỉm 

Mãn 


IHR 

s 

49 

Nguy 

19 

m 


20 

Bình 


ìEm 

ÌK 

ỉn 

IE35M 

4 

IEEE 

ivnr 

s 

IB 

IHK 


Tinh 

20 

51 

Thu 

5 

Liêu 

K 

22 

BE 


Trương 

21 

\m 

IEE3 

6 

Tinh 

22 


im 



1 ME 

m 

IS 

7 

IEEH 

»W' ■ —!■■»!» 

IK 

■2 

ESỈK 



im 

Se 

ID3 

8 


24 


iesh 


Esm 

K 

mm 

ìmm 




■g 

Thu 

n* 


25 

56 

ỈEM 



26 


Khai 

KI 

ri»í^ 

26 

57 

Binh 

p 

ẵ*flĩTi£gĩ 

27 

28 

_EKg 

11 

Phòng 

im 

n 


] 12 
— 

Emi 

28 


BỊtỊSẸS 

12 


■Q 

B 


lia 


■i ■•; 


BU 

13 


Si 

n 


ỊBJ 


1 

mt 




30 

1 

Nguy 

||ỊJ 



■3 

Binh 

15 

Đẩu 

31 

2 

Thành 

\tm 


2 


Định 

16 

Evìi^B 

1/6 

3 

n 

13 


3 



KI 

■ 

2 

SI 


18 

Ngưu 

4 


31 

m 

ỈS3I 

É5i 

aai 


19 


5 


maì 

KD 

BI 

4 


Kiến 

um 


6 

37 

Nguy 

20 

mm 

5 

7 

Trừ 

■■■■■ì 

ini 

7 

38 

Thành 


1 

6 

8 

Trừ 

EM 

pp«ỉ 

EEpỉ 

8 

39 

Thu 

o! 

Wé 

7 

9 

Mãn 

Eli 

Bích 

9 

— 12_l 

ran 

23 

Lâu 

8 

10 

Rinh 

Eli 

KHI 

10 


■1 


mn 

■®| 

■DI 


i!5 

Láu 

11 

42 

Kiến 1 


Mão 


SSi 

Chấn 


s 

s 

m\ 

K 


Bĩ 

11 

■01 

RI 


2 II 

sỉ 

p 

mi 


3EM 

aai 

DI 

Nguy 

Eli 

ni 

14 

sai 

s 


ni 

m 

-^—9 

«31 

Thành 

29 

Chùy 

15 

46 

Định Ị 


■i 

ni 

■31 




§SẸfl 

mai 

SEmi 


■1 





[ĩỊiM 




























































































































Si 


Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trục 

HH! 



Trực 

1 

Qui 

15 

17 

Khai 



14 

46 

Mẫn 

2 

Liễu 

16 

18 

Bế 

2 

Tinh 

15 


na 

3 

Tinh 

17 

19 

Kiến 

3 



Trương 

16 

48 

Định 

4 

Trương 

18 

20 

Trừ 

m 


17 

49 

Chấp 

5 

Dực 

19 

21 

Mẫn 

5 


18 

50 

Phá 

6 


20 

22 

Bình 

6 



51 

Nguy 

7 





7 

Cang 

20 

52 

Thành 

8 

Cang 

22 

24 

Chấp 

8 

ĐÔ 

21 

53 

E3H 

9 

Đẽ 



I ĩif 



22 

54 


10 

Phóng 

24 

26 

Nguy 

10 

Tâm 

23 

55 


11 

Tẫm 

25 


E 

11 

V 

24 

56 


12 

vĩ 

26 

KI 

E H 

K 


25 

mi 

i 

13 

CO 

27 

mm 


Kì 


26 

EJ 

Mãn 

14 

EK 

28 

EO 

tmấ 



27 

59 

Binh 

15 


29 

90 



nrali 

28 

60 

Dịnh 

16 

Nữ 

30 

32 

Trử 



29 

1 

Chĩp 

17 

Hư 

1/7 

33 

Mẫn 

17 

Nguy 

30 

2 


18 

Nguy 

2 

34 

Binh 

18 



3 


19 


3 

35 

Định 

19 

Bích 

1/8 

-4 





36 

Chấp 

20 

Khuê 

2 

5 

Thu 

21 


1 

37 

Phá 

21 

Lâu 

3 

6 

Khai 

22 

Lâu 


38 

Nguy 

22 

Vị 

4 

7 

Bế 

23 



39 

Nguy 



5 

8 

Kiến 

24 


8 


■liTTìT 

24 

Tất 

6 

9 

Trừ 

25 


9 


ỂIÌTTP3BI 

25 



HO 

Mán 

26 


■ma 


haĩEiĩaKB 

26 



ma 

Mãn 

27 


m n 


E*5 



9 

12 

Binh 

28 

Tình 

12 



28 

Quĩ 

10 

13 

Định 

29 

Quỉ 

13 

45 

Trừ 

29 

Liễu 

11 

14 

Chấp 






30 

Tinh 

12 

15 

Phá 


801 





























































































































































BẢY TÁM 


7 

háng AL 

DL 

IU 

Trực 

Tháng AL 

H 

Can 

Chi 

Trục 

m 

Truông 

13/8 

16 

Nguy 

1 

Ũ ực 


45 

— 

Bế 

|g 

Dực 

14 

17 

Thành 

2 



46 

Kiến 


Chẩn 

15 

18 

Thu 



13 

47 

Trừ 

ll 



19 

lEsm 


Cang 

IH 

48 

Mãn 

5 

Cang 

17 

20 

ÍEK 


Đê 


49 

Binh 

6 

ĐB 

18 

21 

Kiến 

6 

Phồng 

16 

ỈMi 

n 

7 

Phòng 

19 

22 

Trừ 

7 


\mn 

im 

Chấp 

8 

Tâm 

20 

23 

Mân 

8 

EHB 

18 

52 

Phá 

m 

Vĩ 

21 





mn 

53 

Nguy 

g 

Cơ 

22 

25 

Định 


lìẸrHgBl 

mm 

m 


m 

Dẩu 

23 

26 

Chấp 

nr 

l?BWISi 

kV 

51 

EQI 

12 

Ngưu 



Phá 


mm 

22 

56 


IKỊ 


m 

MU 

Nguy 

13 

EÉÉÌ 

23 

Ha 

ỊTH 

ỊgỊ 



29 

Thành 


E 

24 

5i 



Nguy 

27 



15 

EĩOÓ 


Kắ 


KH 


Si 


Khai 

16 

■ 

26 

B 

Mãn 

□ 

I2S1B 

BO 

32 

Bế 



27 


Binh 

m 

Khuê 

30 

33 

Kiến 

BpỊ 


28 

2 

Đjnh 

ETJ 

Liu 

31 

34 

Trừ 



29 

3 

ChấD 



1/9 

35 

Mãn 

20 

Mão 

30 

mn 

mmỉ 

EU 


2 

36 

Binh 

21 

B 

mm 

HH 

— 

Nguy 

OI 

ỊEMỀ 

3 

37 

Định 

22 

ESM\ 

un 

5 a 

Thành 

Eli 

Chùy 

4 

38 

Chấp 

23 

Sâm 

3 


ã 

Eli 

Eism\ 

5 

39 

Phá 

24 

Tinh 

4 

3*11 

BI 

Eli 

II 

moi 

■31 

m 

25 

Quỉ 

5 

9 

Bế 

OI 

HÍP 

B8HI 

soi 

màì 

26 

HÒA 

6 

10 

Kiến 

Eli 

mui 

8 

42 

Thành 1 

27 

Tinh 

7 

11 

Trừ 

Eli 

Tình 

9 

43 

ũsm\ 

28” 

Truông 

8 

12 

Mãn 

Eli 

EE»I 

10 

44 

Khai 

29 

»1 

9 

13 

Mãn 

ỉ L 





~3Õ| 

Chẩn 

10 

■QI 

mmầ 


802 






































































































































































803 



































































































































































M.MỘT CHẠP 


Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 

Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 

1 

Tâm 

10 

15 

Mãn 

1 

Vĩ 

8 

44 

Phá 

2 

Vi 

11 

16 

Bình 

2 

Cơ 

9 

45 

Nguy 

3 

H 

12 

17 

Định 


I^ÍTỂSli 

10 



m 

liíl® 

sa 

-ma 


4 

Ngưu 

11 

47 

Thu 1 

5 


ì 



5 

Nữ 

12 


mm 

m 

Nữ 

ma 

m 

Nguy 

6 


13 

49 

Bế 

B 


16 

sa 

Thành 

7 

Nguy 

14 


EM 

8 

Nguy 

17 

22 

Thu 

8 



51 

Trừ 

9 


18 

183 


9 

Bích 

16 

52 

Mẫn 

10 


19 

24 

Bế 

10 

Khuẽ 

17 

53 

Binh 

11 


20 

25 

Kiên 

11 

Lâu 

18 

54 

Định 

12 

Lâu 

21 

26 

Trừ 

12 

ESS 

19 

ra 

oa 

na 

VỊ 

22 

■a 

wm 

13 

I|',EfiM3Ẽ 


ra 

Phá 

m 

Măo 

23 

«3 


14 

Tất 

21 

57 

Nguy 

15 

Tất 

24 

29 

Định 

15 

Chùy 

22 


E WÊ\ 

16 

Chùy 

25 

/ 30 

Chắp 

16 

Sâm 

23 

59 

Thu 

17 

Sâm 

26 

31 

Phá 

17 

Tỉnh 

24 

60 

Khai 

18 

Tinh 

27 1 

32 

Nguy 

18 

Quỉ 

25 

1 

Bế 

19 

Ouỉ 

28 

33 

Thành 

19 

Liêu 

26 

2 

Kiến 

20 

Liễu 

29 

34 

Thu 



■ES 

3 

Trừ 

21 

Tinh 

30 

35 

Khai 

21 

Trương 

■ 


Mẫn 

\m 


31 

36 

Bỗ' 

22 

Dực 

29 

5 

8)nh 

23 

Dực 

1/1/08 

37 

Kiến 



mu 


Định 

24 

Chẩn 

2 

38 

Trừ 

124 

Giác 

'Ẽmt 

HI 

K mm 

m 


\mm 

39 

Mãn 


Cang 

1/2 

8 


m 

lElli 






EM 

9 


m 

■3»» 

5 

mà 





10 


28 

HÒA 

6 

42 

Định 

28 

HÒA 

4 

11 


IES 

ÌỊESM 


43 

Chấp 

29 

Vĩ 

5 

12 







30 

Cơ 

6 

13 

iCHH 


804 

































































































































































NẢM MẬU TÍ 2008 

HÀNH HỎA 

CƯNG CÀN 

PHI CƯNG KHẲM (CỬU TINH NHẤT BẠCH) 

Các sao trên Hoàng Đạo: 

G ' ác Mộc Giao Cang Kim Long, Đê Thố Lạc, Phòng Nhật 
Thố, Tâm Nguyệt HỒ Vĩ Hòắ Hổ Cơ Thủy Báo,‘ Đẩu Mộc Giai, 
Kim Ngưu, Nừ Thố Bức, Hư Nhật Thử, Nguy Nguyệt Yến! 
Bỏa J rư ’ Bích 'TỊuiy Du - Lâu Kim Cẩu, Vị Tho Tri Mãỏ 
Nhật Kê, Tất Nguyệt Ô, Chủy Hỏa Hầu, Sâm Thủy Viên, Tinh 
Mộc Ngạn, Qui Kim Dương, Liều Thổ Chương, Tinh Nhạt Mà, 
Trương Nguyệt Lộc, Dực Hỏa Xà, Chấn Thủy Dần 


Tiết trong năm: 

1 ) Lập Xuân 

28/Chạp/Đinh Hợi Kiên Giáp Dần 

2) Võ Thủy 

13/Giêng 

3) Kinh Trập 

28/Giêng Kiến Ât Mẹo 

4) Xuân Phân 

13/Hai 

5) Thanh Minh 

28/Hai Kiến Bính Thìn 

6) Cốc Vỏ 

14/Ba 

7 ) Lập Hạ 

1/Tư Kiến Đinh TỊ 

8) Tiếu Mãn 

17/Tư 

9) Mang Chủng 

2/Nàm Kiến Mậu Ngọc 

10) Hạ Chí 

18/Nàm 

1 1 ) Tiểu Thử 

5/Sáu Kiến Kỳ Mùi 

12) Đại Thừ 

20/Sáu 

13) Lập Thu 

7/Báy Kiến Canh Thân 

14) Xứ Thử 

23/Bảy 

15) Bạch Lộ 

8/Tám Kiến Tân Dậu 

16) Thu Phân 

23/Tám 

17 ) Hàn Lộ 

10/Chín Kiến Nhâm Tuất 

18) Sương Giáng 25/Chín 





19) Lập Đông 

20) Tiểu Tuyết 

21) Đại Tuyết 

22) Đông Chí 

23) Tiểu Hàn 

24) Đại Hàn 


10/Mười Kiến Quí Hợi 
25/Mười 

10/Mười Một Kiến Giáp Tí 
24/Mười Một 
10/Chạp Kiến Ất Sửu 
25/Chạp 


806 



GIÊNG 


HAI 


glPf !T|Tj 



Trực 

Thãng AL 




m 


7/2 


Bế 

1 

Nữ 

8 


■ 

m 

CỊẸlHIPSil 

8 

15 

SSI® 

2 

Hư 

9 

45 

Chấp 

m 

rSm 


im 




10 

46 

Phá 

m 



‘Mữ 

3HI 

4 

liima 

11 

47 

Nguy 

5 



ma 

Bình 

5 


12 

48 

■líTTĩÌiK 

6 

KEB 


19 

Định 

6 

Khuê 

13 

49 


m 

mmầ 


20 

Chấp 

7 

Lâu 

14 

50 

ỊBSS 

8 


14 



8 

Vị 

15 

51 

cm 

9 

Lâu 

15 

22 

liM 

KI 

EE3§|g 

ma 


Kiến 

10 

Vị 

16 

23 


na 

EZK 

ma 

53 





24 


m 


ma 

54 

Mãn 



mã 

25 


mầ 


ma 


Bình 

13 

Chùy 

mỉ 

26 

Bế 

13 




Định 

14 

Sám 

20 

27 

Kiẽn 

14 

Quỉ 

21 

57 

Chấp 

15 

Tính 

21 

KI 

MWỀ 

m 


22 

58 

ca 

16 


ma 



16 

Tinh 

23 


ưm\ 

17 

Liễu 

23 

30 




24 

60 

Thành 

18 

Tinh 

24 

31 

Định 



25 

1 

fiiu 

19 

Trương 

25 

32 

Chấp 



26 

2 


20 

Dực 

26 

33 

Phá 

20 


Ka 

3 

Bế 

21 

Chẩn 

27 

34 

Nguy 

21 

Cang 

mm 

4 


22 

Giác 

28 



22 

Đê 



Trừ 

23 

Cang 

29 



23 

Phòng 

30 

6 

Mãn 

24 

Đỗ 

1/3 

37 

Khai 

24 

Tâm 

31 

7 

Bình 

25 

Phòng 

2 

■3 

Bế 

* 

25 

Vĩ 


8 

Đinh 

26 


3 

KI 

Kiến 

KI 

Cơ 

2 


Chấp 

27 


4 

40 

Trử 

E3 

Đẩu 

3 


Phá 

28 

HÒA 

5 

41 

Trừ 

28 

HÒA 

4 

11 

Phá 

29 

Đẩu 

6 

42 

Mãn 

29 

Nữ 

5 

.12 

Nguy 

30 

Ngưu 

7 

43 

Binh 







807 



















































































































































BA T\J 


n 

Dl 



Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 


m 

QMÌ 

6 


E 


mm 

ira 

42 

Kiến 

m 


7 

■Q 

Thu 


EM 

6 

43 

Trừ 

B 

Thát 

8 

tó 

IESÌ13 



ign 

44 



Bích 

1 E 

*E 

EM 



8 

H 

RĨ!ĨÌWF3 


Khuê 

mm 

17 

Kiến 


Lâu 

9 

46 

Dinh 

6 

Láu 

11 

18 

Trừ 

6 

Vị 

10 

47 

Chấp 

7 

tmm 

12 

19 

Mãn 

"7 

Mão 

11 

mn 


8 


13 

IE3 


8 

Tất 

12 

mà 


EM 

Tất 

14 

□ 


9 


rao 

HI 

lĩmB 

o 




Chấp 

KI 

Sám 


mi 

ESI 

ẼEÉ 

Sẫm 

Kỉ 


EM 

ra 

Tĩnh 

ma 

52 

! Khai 

ES 


■Q 

24 

Nguy 




§■51 

ẽế 

13 

Quì 



Thánh 



17 

KI 

Kiến 

m 


19 


ESI 



18 



15 

Tinh 



Khai 

_17 


19 

ma 


16 

TruOng 

21 

28 

Bế 

16 

Dực 

20 

mi 




22 

29 

Kiến 

17 

Chẩn 

21 

58 

Định 

18 

Chẩn 

23 

30 

Trử 

18 


22 

59 


19 

Giác 

24 

31 

Mãn 

rai 

Cang 

23 

60 

Phá 

wm\ 

Cang 

25 



rai 

m 

KI 

1 

Nguy 

EM 

Đê 

26 



ra 

Phòng 

KỊ 

«1 


22 

Phòng 

27 

34 

Chấp 

22 

Tâm 


K 


23 

Tám 

28 

35 

Phá 

23 

V ra 




24 

Vĩ 

29 

36 

Nguy 

24 

BMẵÌ 

mi 


Bế 

25 


30 

■31 


25 


29 

■3 

Kiến 

26 

Đẩu 

1/5 

38 

Thu 

rai 


■E3 


Trừ 

EM 

Ngưu 

2 

39 

Khai 

27 

Nữ 

ibi 

8 

Mãn 

EM 

Nữ 


mi 1 




KI 

9 

Bình 

29 

Hư 

HDI 

■31 


29 

Nguy 


10 

Định 





I 

30 

Thất 

3 

11 

Chấp 


308 







































































































































NAM sáu 


ma 



Trực 

Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 

1 

Bích 

4 

12 

Phá 

Lĩ 

Khuê 

3 

41 

Khai 

m 

_HÒA 

5 




Lâu 

4 


ESHI 

EB 

Láu 

6 

14 

Nguy 

3 

EBEÌ 

ISE 



4 


mm 

K 

Thành 

4 



'wầ 


5 


■Q 

16 

Thu 

5 


n 

wm 

- 1 ■ 

6 

Tất* 

9 

Mu 

EEK 

6 


8 

46 


7 

Chùy 

10 

■0 

ES 

7 



47 

Bình 

8 


11 

19 

Kiến 

8 


K3 

48 

Định 

9 

ằíi7!1 


K3 

Trừ 


eS 

bia 

49 


10 

ẼIH! 

13 

«1 

Mãn 

10 


£n 

50 

Esm 

11 

hrib&h 

14 

1 l 

Bình 

11 


man 

51 

Nguy 

1 m 

Tinh 

15 

23 


m 

Truơng 

Si 

52 

Thánh 

EĨ 

TruOng 

16 

24 


■0 






Dực 

■9 



14 



Kl 

Khai 

EO 


KI 

26 

Nguy 



17 

13 


16 

Giác 

19 

27 

Thành 



18 


Kiến 

17 

Cang 

20 



ra 


19 

57 

Trừ 

18 

Đê 

21 

29 

Khai 

ra 

Phòng 

KI 

58 

Mãn 

19 


ma 


Bế 

19 

lĩl.Mas 

B 


nĩĩíĩSB 

20 

Tâm 

23 

31 

Kiến 

20 

EK 






24 

32 

Trừ 

21 

Cơ 

23 


■ 

22 

Cơ 

25 



22 

Dẩu 

24 

2 

ÌIÌÉB 

23 

Đẩư 

26 




Ngưu 

25 

3 

Nguy 

24 

Nguư 




m 


26 

4 

Thành 

25 

Nữ 


36 

Chấp 

25 

Hư 

27 


Thu 

26 

Hư 

■Ể 

37 

Phá 

26 

Nguy 

28 

lu 

Khai 



mM\ 

38 

iMảaỉi 

27 

Thất 

29 

Imi 

Bẽ' 

28 

Thất 

ma 


ESI 

g33ESJKI 


8 

Kiến 

29 

Bích 

2 40 

Thu 

29 

Khuẽ 

31 

9 

Trừ 


809 





























































































































































































































































































CHÍN Mười 


Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 

Thắng AL 

B 

mM 

1 

1 

Tất 

29 

9 

Bẽ' 

1 

Sâm 

29 

39 

Bịnh 

m 


30 

10 

Kiến 


■■ I 1 

30 

40 

Chấp 

3 

Sẫm 


11 

Trừ 

KI 

EỂỀ 


41 

Phá 

4 

Tinh 

2 

12 

Mãn * 

m 



42 

Nguy 

\m 

Quỉ 

3 

13 

Binh 

m 


2 

KI 

E=M\ 

6 

Liễu 

4 



6 

Trưang 

3 

44 

Thu 

\m 


5 



7 

Dực 

4 

45 

Kha! 

8 


6 

■1 


8 


5 

46 

Bế 

9 

Dực 

7 

ma 

Nguy 

9 


6 



ầm 


8 

18 

Nguy 

10 


7 

48 

Kiến 

11 


9 




Bé 

8 

KỊ 

■ 



10 



12 

IIlSSB 

9 

■31 

BITnKÌl 



11 

■3 

Khai 

13 

Eii 

10 


Định 



12 


Bế 

H 

Vỉ 

11 

52 

Chấp 

15 

Tám 

13 





ma 

53 


16 

Vi 

14 



1Ẽ_ 

Đẩu 

ao 

54 


17 

Cơ 

15 

25 

Mãn 



14 



18 

Đẩu 

16 

26 

Binh 

m 

3 ■ 

15 

56 

Thành 

19 

Nguu 

17 

27 

Bịnh 

Mĩ 

Hư 

16 

57 

Thu 

20 

Nữ 

18 

28 

Chíp 

20 

Nguy 

17 

58 

Khai 

21 

Hư 

19 

29 

Phá 



18 



22 

Nguy 

20 

30 

Nguy 

22 

Bích 

19 

s 


23 

Thất 

21 

■EO 

Thành 

23 


20 

1 

Trù 

24 

Bích 

22 

1 

miyfed« 

24 

E . V' 

21 

2 

Mãn 

25 



33 

E2M 

E 

Vị 

22 

3 


26 

Lẫu 

ỀÊữ 

34 

Bế 

m 

Mão 

23 

4 

Định 

27 

ẼBm 

25 

35 

Kiến 

27 

Tất 

24 

WE 

EM 

28 


26 

36 

Trừ 

28 



■3 


29 

Tất 

27 

37 

Mãn 

29 

Sâm 

26 

7 

Nguy 

30 

Chùy 

28 

38 

Bình 

30 

Tỉnh 

27 

8 

Thành 


811 


















































































































































Tháng AL 


Tinh 


Trutíng 


Dực 


Chẩn 


Giác 


1 I Liễu 


Tinh 


lEMgm 

■Br 

ỈKQE3H 

MBEm l 

Ị B EM l 


Trực 


38 Trừ 


18 


8 í 19 I Phá 


VI 


14 Đầu 


11 Ví 


KH fl 

MBEMÌ 


' 22 


12 23 


Eiisn 

EỊ ỊlM I 

E1EBM Ì 

mmmỉ 


3j 


1 

21 

32 , 


Trử 


27 


28 I Binh 


Phả 


dbqS 

BaEBBCliri 


Liễu 


30 Tinh 


45 

Thành 

46 

Thư 


Kiến 


5 


52 Ị Mẫn 


11 

53 

12 

54 

13 

55 

14 

IK3 

m 

ÌSÉ 

16 


Ũ 

mi 

19 

1 

20 

2 

21 

■Eli 


5 I Binh 









































































































NĂM KÝ sửư (NHUẬN) 2009 

HÀNH HỞẠ 

CƯNG ĐOÀI 

PHI CƯNG LY (CỮU TINH cứu TỬ) 

Các sao trên Hoàng Đạo: 

Giác Mộc Giao, Cang Kim Long, Đê Thỏ' Lạc, Phòng Nhật 
Thố, Tâm Nguyệt Hổ Vĩ Hỏa.Hổ, Cơ Thuy Báo, Đấu Mộc Giai, 
Ngưu Kim Ngưu, Nừ Thô' Bức, Hư Nhật Thứ, Nguy Nguyệt Yến! 
Thất Hoa Trư, Bích Thúy Du, Lâu Kim cẩu, Vị Tho Trĩ, Mào 
Nhật Kê, Tất Nguyệt Ô, Chùy Hỏa Hầu, Sâm Thủy Viên,’ Tỉnh 
Mộc Ngạn, Qùi Kim Dương, Liễu Thố Chương, Tinh Nhật Mã, 
Trương Nguyệt Lộc, Dực Hỏa Xà. Chấn Thủy Dẩn 


Tiết trong năm: 

1) Lập Xuản 

10/Giêng Kiến Bình Dần 

2) Võ Thúy 

24/Giêng 

3) Kinh Trập 

9/Hai Kiên Đinh Mẹo 

4 ) Xuân Phản 

24/Hai 

5) Thanh Minh 

9/Ba Kiên Mậu Thìn 

6) Cốc Võ 

25/Ba 

7) Lập Hạ 

1 1/Tư Kiến Ký TỊ 

8) Tiếu Mãn 

27/tư 

9) Mang Chủng 

13/Nảm Kiên Canh Ngọ 

10) Hạ Chí 

29 

11 > Tiếu Thữ 

15/Năm Nhuận Kiến Tàn Mùi 

12) Đại Thử 

2/Sáu 

13) Lập Thu 

17/Sáu Kiến Nhàm Thân 

14) Xử Thử 

4/Bảy 

15) Bạch Lộ 

19/Bảy Kiến Quí Dậu 

16) Thu Phân 

5/Tám 

17) Hàn Lộ 

20/Tám Kiến Giáp Tuất 

18) Sương Giáng 

6/Chín 


813 



19) Lập Đông 

20) Tiểu Tuyết 

21) Đại Tuyết 

22) Đông Chí 

23) Tiêu Hàn 

24) Đại Hàn 

25) Lập Xuản 


21/Chín Kiến Ất Hợi 
6/Mười 

21/Mười Kiến Bính Tí 
7/Mười Một 

21/Mười Một Kiến Đinh 
6/Chạp 

21/Chạp Kiến Mậu Dần 


Sửu 


814 



GIẾNG 


HAI 



5 


































































































































Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 

Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 

1 

Cang 

ma 

m 


1 


25 

37 

Thành 

2 

Đẽ 

mm 

E 


2 





3 

Phòng 

29 



3 


27 

39 

Khai 

4 

Tâm 

30 


immu 

4 

Vĩ 

28 

40 

Bí 

5 

Vĩ 

31 

12 

Thành 

5 


'im ì 

su 

mm\ 

6 

Cơ 

mrn 



6 



K3 


7 

Đẩu 

2 


ẾM 

7 

Ngưu 



Mãn 

8 

Ngưu 

3 

15 

Bế 

8 





9 

HÒA 

4 

16 

Bế 

9 

Hư 

3 

45 

Định 

10 

Hư 

5 

17 

Kiến 

10 

Nguy 

4 

46 

Chấp 

11 

Ngưy 

6 

18 

Trừ 

11 

HÒA 

5 

47 

Chấp 

12 

Thất 

7 

19 

Mãn 

12 

Bích 

6 

ma 


13 

Bích 

8 

20 

Binh 

13 

Khuẽ 

7 

49 

Nguy 

14 

Khuê 

9 


Định 


m B 

8 

ma 

Thành 

15 

Lâu 


22 


15 

C1 

9 

■3 


16 

Vị 

11 

23 

Phá 

16 

Mão 




17 

Máo 

12 

24 

Nguy 

17 

Tất 

11 

53 

Bế 

18 

Tít 

13 

25 

Thảnh 

18 

Chùy 

12 



19 

'Chùy 

14 

26 

Thu 

19 

Sâm 

13 

55 

Trữ 

20 

Sâm 

•na 

27 

Khai 



14 

56 

Mãn 

21 

Tinh 

ĩ*a 

28 


21 

Quỉ 

15 

57 

Bình 

22 

Quỉ 

17 

29 


22 

Liễu 



Định 

23 

Liễu 

18 

30 

Trừ 

23 

Tinh 

Ĩ7 1 

59 

Chấp 

24 

rinh 

19 

31 

Mãn 

24 

Trương 

18 

60 

Phá 

25 

Trương 

20 

32 

Bình 

25 

Dực 

19 

1 

Nguy 

26 

Dực 

21 

33 

Định 



20 

2 

Thành 

27 

Chẩn 

22 

34 

Chấp 



21 

mi 

Thu 

28 

Giấc 



m 



22 

mi 

Khai 

29 

Cang 

24 

36 

Nguy 

29 

Đẽ 

23 

5 

Bế 










































































































NẨM (NHUẬN) 


B 


IH 


lia 

ma 

DL 

IU 

Trục 

1 

Phỏng 


m 

Kiến 

L> 

Vĩ 

23 

36 

Chấp 

ns 

Tám 


m 



\Em 

24 

37 

Phá 

li 

Vĩ 

at 

1 8 

ì m 


n 

25 

38 

Nguy 

4 

CO 

Kỉ 


Bình 


EPĨỊSBi 


39 


5 

Đẩu 

Kỉ 

in 

Định 

5 



40 


6 

Ngưu 

29 

11 

Chấp 

6 

Hư 


41 


7 

E H 


12 

Phá 

7 

EUSBii 

29 

42 


8 


31 

13 

Nguy 

8 





9 


ao 




ESM 

wm 

s 


10 

wm 

■ WẰ 

15 

Thu 

10 

IW 

KỊ 



11 


3 





KỈ 



12 

tsm 

4 


EK 

12 



Ha 





■0 

ms 

13 

Mão 

5 


iã 



6 

■D 

Kjến 



6 

49 

CH 

ta 

Mão 

7 





7 

50 

Phá 

1 


8 


Mãn 

m 



E1 



Chùy 

9 

22 

Bình 

■ai 

Tính 

9 


^51 

OI 

Sầm 

10 

23 

DỊnh 

■231 

Quỉ 

aa 

53 

Thu 

19 

Tinh 

11 

24 

Chấp 

19 

Liễu 

ma 

54 

Khai 


Quỉ 

12 

25 

Phá 



12 

55 

Bế 

oi 

Liễu 

13 




H3I 

13 

56 

Kiến 

22 

Tình 

nai 

ma 



mm 

14 

57 

m&ỉ 

23 

■liMlMỈ 

Sai 

WEỈ 

Thu 1 





rrSỊ 

24 

Dực 

imi 



24 

■ 


59 

Bình 

25 

Chấn 


i 

Bế 

m 



BI 

n 


mm 

18 

■3 

Kiến 

26 


mai 

wẵ 

Chấp 

27 

Cang 


'Mĩẵ 


27 


19 

2 

Phá 

28 

Đẽ 

20 

33 

Mãn 

28 

Tâm 

20 

3 

Nguy 

29 

Phòng 

21 

34 

Bình 

29 

Vĩ 

21 

4 

Thành 

30 

Tâm • 

22 

35 

Định 








817 














































































































SÃU BẢY 


Tháng AL 

“ — r~ 

DL 

T Can 

1 Chi 

Trực 

Tháng AL 

H 

Can 

Chi 

Trực 

1 

Cơ 

22 

im 

Thu 

- 

a 

■835 

IKS 

Trừ 

2 

Đẩu 

23 

6 

lESE 





Mân 

3 

Ngưu 

24 

7 

\Em 


Nữ 

22 

36 

Binh 

4 

Nũ 

25 

8 

Ị Kiến 


HƯ 

23 

\mn 


5 

Hư 

26 

9 

Hâm 



24 

38 

Chấp 

6 

Nguy 

27 

10 



EỖIỂ 

25 

39 

Phá 

7 

Thất 

28 

11 




26 

40 

Nguy 

8 

Bích 

29 

12 

Định 

8 


27 

■D 

Thành 

9 

Khuê, 

30 


Chấp 

9 

Láu 

mm 

Ém 

ESE 

10 

Lâu 

31 

11 

m 

10 

K 

tKD 


m 

11 

Vỉ 

1/8 

K 

lEPEIIẩ 

■D 


n 

mà 

o5 

12 

Mão 

2 



E3 


mài 



13 

Tất 

3 

17 


13 

Chùy 

■Ể 

46 

Í7raj 

14 

Chùy 

4 

18 


■a 

sam 


47 

■ 

15 

Sâm 

5 

19 

EK 

m 

Tình 

3 



16 

Tinh 

6 

20 


16 

ũuỉ 


mẫ 

Định 

17 

rTiòA 

7 

21 


17 

Liều 

mMỈ 


EESSi 

18 

Liễu 

8 

22 

Trừ 

m 

Tinh 

6 

m 

m 

19 

Tinh 

9 



KU 


7 

52 

Phá 

20 

Truơng 

10 



Eli 


8 

53 

Nguy 

21 

Oực 

11 

25 




9 

54 

Thành 

22 

Chẩn 

12 

26 


22 

Giác 

10 

Bn 


23 

Giác 

13 

27 

Phá 

m 


11 

«11 


24 

Cang 

14 

28 

Nguy 

EÉ 

Đẽ 

12 

57 

mSằ 

25 

Đô 

15 

29 

Thành 

Eli 

ES1I 

ma 

Eli 

Kiến 

26 

Phòng 

16 

30 

Thu 

EÉ 

i&sn 


Eli 

E23BI 

27 

Tâm 

17 

31 

Khai 

27 

mm 

■ma 

Eli 

BI 

28 

Vĩ 

18 

■31 

Bế 

28 

co 

ma 

mi 

Si 

29 

Cơ 

19 

33 

Kiến 

29 

Đẩu 

17 

2 

Định 

— 





30 

Ngưu 

18 

3 

Chấp 


818 











































































TÁM CHÍN 


Th 

áng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 

Tháng AL 

u 

DL 

mm 

Can 

Chi 

Trực 

1 

Nữ 

19 

4 

Phá 

í ĩ 

ĨHU 

18 

33 

Khai 

\m 

HU 

20 

5 

Nguy 



19 

34 

Bế 

ra 

ICTEMÍ 

’mn 


Thành 


Thất 

IK 

K3 

mm 

4 

mm 

■ 




Bích 

B 

mn 

râm 

5 

EB 

BMS1 




Khuỗ 

22 

ma 

mm 

6 

Khuê 

24 

9 

Em 


Em 

23 


ỈHM 

7 


25 

10 

ElBS 




39 

Định 

8 

ra 


11 

Trừ 

8 

Măo 


40 

Chấp 

9 


27 

12 

1 Mãn 

9 





10 

Tất 

28 

13 


na 

Chùy 

27 

42 

Nguy 

11 

Chùy 

29 

14 

É2jịg§ 

II 


28 

KI 

Thành 

12 

Sảm 




12 



ma 


13 



16 

Bìm 

13 

Quỉ 

30 

45 



Quỉ 

2 

17 

ÍS$M 

K3 





ra 

Liễu 

3 

18 

Thành 

ra 




Kiến 

na 





m 

BTOiM 


48 

Trử 

17 

Truông 

ilPỊll 




Ẹạm 

3 

KI 

■1 

18 

E®l 

6 

21 

Bế 



inn 


ỀẾmi 

19 


7 

22 

Kiến 

Eli 


5 

51 

Định 

20 

HÒA 

8 

23 

Kiến 

20 

Cang 

6 

52 

Chấp 

21 

Cang 

9 

24 

Trừ 



7 

53 

Chấp 

22 

Đẽ 

10 

25 

Mãn 

22 

Phòng 

8 

54 

Phá 

23 

Phòng 

11 

26 

Bình 

23 

Tâm 

9 

55 

Nguy 

EH 

Tâm 

12 

27 

Định 

E1 

Ví 

10 

56 

Thầnh 

Ea 

mm 

■ai 


Chấp 

H 

Cơ 


57 

sm 

26 

1 1 

14 

29 

Phá 

ra 



58 

M 

27 



30 

Nguy 

ra 


13 

59 

nẳm 

28 

Ngưu 

KI 

31 

Thành 


ÌKI 

14 



29 

Nữ 

Éra 

sa 

Thu 

29 

■1 

15 

1 

Trừ 





30 

Nguy 

16 

2 

Mãn 


819 












































































































































820 









































































































































































NẢM CANH DẦN 2010 

HÀNH MỘC 

CUNG CẤN 

PHI CƯNG CẤN (CỬU TINH BÁT BẠCH) 

Các sao trên Hoàng Đạo: 

Giác Mộc Giao, Cang Kim Long, Đê Thố Lạc, Phòng Nhật 
Thố, Tâm Nguyệt Hồ, Vĩ Hòa Hổ, Co' Thủy Báo, Đẩu Mộc Giải, 
Ngưu Kim Ngưu, Nừ Thổ Bức, Hư Nhật Thử, Nguy Nguyệt Yến, 
Thất Hóa Trư, Bích Thủy Du, Lâu Kim Câu, Vị Thổ Trĩ, Mão 
Nhật Kê, Tất Nguyệt Ô, Chủy Hỏa Hầu, Sâm Thủy Viên, Tỉnh 
Mộc Ngạn, Qủi Kim Dương, Liễu Thố Chương, Tinh Nhật Mã, 
Trương Nguyệt Lộc, Dực Hỏa Xà, Chẩn Thủy Dần 


Tiết trong năm: 


1) Lập Xuản 

21/Chạp (Kỷ Sửu) Kiến Mậu Dần 

2) Võ Thủy 

6/Giẽng 

3) Kinh Trập 

21/Giêng Kiến Ký Mẹo 

4) Xuân Phân 

6/Hai 

51 Thanh Minh 

21/Hai Kiến Canh Thìn 

6) Cốc Võ 

7/Ba 

7) Lập Hạ 

22/Ba Kiến Tân Tị 

8) Tiểu Màn 

8/Tư 

9) Mang Chủng 

24/Tư Kiến Nhâm Ngọ 

10) Hạ Chí 

10/nãm 

1 1 ) Tiểu Thứ 

26/năm Kiến Quí Mùi 

12) Đại Thử 

12/Sáu 

13) Lập Thu 

27/Sáu Kiên Giáp Thân 

14) Xử Thử 

14/Bảy 

15) Bạch Lộ 

1/Tám Kiến Ất Dậu 

16) Thu Phân 

16/Tám 

17 1 Hàn Lộ 

1/Chín Kiến Bính Tuất 

18) Sương Giáng 

16/Chín 


822 



19) Lập Đông 

20) Tiếu Tuyết 

21) Đại Tuyết 

22) Đông Chí 

23) Tiểu Hàn 

24) Đại Hàn 


2/Mười Kiến Đinh Hợi 
17/Mười 

2/Mười Một Kiến Mậu Tí 
17/Mười Một 
3/Chạp Kiến Kỷ Sứu 
17/Chạp 



GIÊNG HAI 



K9 


Trực 




Trực 

1 



32 

Chấp 

1 


16 


nmị 



15 

kEI 


2 

Sâm 

17 

HI 

wm\ 

3 

Chùy 

16 

xa 

Nguy 


mm 

18 



4 

Sâm 

17 


•Thành 

4 


19 



m 


18 

36 

Thu 

5 


20 

6 

Mãn 

6 

Quĩ 

19 

37 

Khai 

6 

Tinh 

21 

7 

Binh 

7 

Liễu 

20 

38 

Bế 

7 

Truông 

22 

8 

Định 

8 



39 

Kiến 

8 

E SH 

23 

9 

Chấp 

9 


vm 

40 

Trừ 

9 


24 



m 


lim 

41 

Mãn 




En 


m 

Chẩn 

24 

42 

Bình 

□ĩ 


26 

■a 

■iỉttìM 

12 

Giác 

ma 










ma 

Mữ 

E2X 

13 

Phông 


ắKỊ 





«3 

mm 



29 


Bế 




m 




Vĩ 

30 

M3 

Kiến 

16 

mpiil 


ma 

Thành 



31 

WẪ 

Trừ 

17 

mm 

2 

im 3 

Thu 




18 

r.EIĨHSlK 

18 

Cơ 

3 

ma 

Khai 

18 

Ngưu 

2 

ma 

DÉ 

19 

0ẩu 

4 


Bế 

19 

Nữ 

3 

HI 

Định 

lEa 

Nguu 

5 





4 

21 

Chấp 

21 

HÒA 

6 

52 

Kiến 

21 

HÒA 

5 

22 


22 

Hư 

7 

53 

Trừ 

22 

Thất 

6 

1 

mm 

23 

Nguy 

8 





■ E1 



24 

Thất 

9 


ngm 

24 

Khuẽ 

8 

25 

Thành 

25 

Bích 

10 

56 

Bịnh 

25 

Lâu 

9 

26 

Thu 

26 

Khuẽ 

11 

57 

Chấp 

26 

Vị 


ma 

\mmị 

na 

Lâu 


58 

Phá 

27 

Mão 

11 

ma 

Bế 

la 

VỊ 

13 

59 

Nguy 

28 

Tất 

12 

ma 

Kiến 

E1 

m 

IBQ 

60 

Thành 

29 


Kỉ 

30 

Trừ 

1 30 

Tất 

15 

1 

Thu 








824 




















































































































































BA Tư 


Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 

Thảng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 

1 

Sâm 

14 

31 

Mãn 

1 

Quỉ 

14 

1 

Nguy 

2 

Tỉnh 

15 

32 

Bình 

2 

Liễu 

15 

2 

Thành ‘1 

3 

Oui 

16 

33 

Định- 

3 

Tinh 

16 

3 


4 

Liễu 

17 

34 

Chấp 

4 


ma 

1 


5 

Tinh 

18 

35 

Phá 



KI 

5 

BÉ* 

6 

Trutlng 

19 

36 

Nguy 

6 


19 

6 

Kiến 

7 

Dực 

20 

37 

Thành 

7 


20 

7 

Trừ 

8 

ỊtòlElM 

WÊ3l 


E1 



21 

8 

Mãn 

9 

B 




9 

Đê 

31111 

9 

mu 

10 

Cang 

23 

40 

Bế 

10 

Phòng 


10 

Định 

11 

Đê 

24 






11 

Chấp 

12 

Phòng 

25, 

42 

Trừ 



MÊB 

12 

Phá 

o 

Tẵm 

1*3 

m 


BO 

Em 


13 

Nguy 

EO 


Ềm 

mi 


m 


27 



15 

Cơ 

28 

45 

Định 



28 

15 


16 


29 



16 

Nữ 

29 

16 


17 

Ngưu 




17 

Hư 

30 

17 


18 

Nữ 

1/5 

48 

Nguy 

18 

Nguy 

31 

■m 

Kiến 

19 

Hư 

2 

49 

Thảnh 

19 

Thất 


ÌKD 

Trừ 

20 

Nguy 

3 

50 

Thu 

20 

Bích 

2 


Mãn 

21 

Thất 

4 

51 

Khai 

21 

Khuê 


21 

Bình 

22 

HÒA 

5 

52 

Khai 




22 

Định 



6 

53 

Bế 

23 

Vị 

5 

23 

Chấp 

ÍẼ 

E 

7 

54 

Kiến 



6 

24 

Chấp 

m 

H 

8 



55 

Trừ 



7 

25 

Phá . 

EM 

Mão 

9 

56 

Mãn 

26 

Chùy 

8 

26 

Nguy;’ 

EM 

iK' 

10 



27 

Sâm 

9 

27 

Thành 



11 

58 

Định 



10 



ra 


12 

59 

Chấp 

29 


11 


E0M 

30 

Tỉnh 

— 










825 

























































































































































NĂM SÁU 


Tháng AL 


Can 

Chi 

Trực 

Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 

1 

Liễu 

12 


Bế 

1 

Trương 

12 

60 

Định 

m 


13 

KD 


2 

Dực 

13 

1 

Chấp 

m 


14 

32 


3 

Chẩn 

14 

2 

Phá 

4 

Dực 

15 


Man 

4 



3 

Nguy 

5 

Chẩn 

16 

34 

Binh 



16 

4 

Thành 

6 

Giắc 

17 

35 

Định 

6 



5 

Thu 

7 

Cang 

18 

33 

Chấp 

7 

Phòng 

18 

6 

Khai 

8 

Đô 

19 

37 

Phả 

8 

Tâm 

19 

7 

Bế 

9 

Phòng 

20 

38 

Nguy 

9 

Ví 

20 

K 

Kiến 

10 

Tâm 

21 

39 

Thầnh 

10 

Cơ 

21 


Trừ 

m 

Ví 



Thu 

11 

ỈEEỈMHi 

22 



m 

Cơ 

23 

■3 

iaiTĩTKB 

12 

UHBbểị 

23 



13 

Đẩu 

24 

42 


13 

Nữ 

24 

12 

Định 

14 

Ngưu 

25 

43 

Kiến 

Mữ 

HƯ 




ra 

Nữ 

26 

, 44 

Trừ 

KI 


26 



na 

Hư 

27 

45 

Mãn 

16 

Thít 

27 

15 

Nguy 

17 




Binh 



KI 


Thành 

18 

Thít 

29 

47 

Định 



. 29 

17 

Thu 

19 

Bích 

30 

48 

Chấp 

19 

Lâu 

30 



20 

Khuê 

1/7 

49 

Phá 



31 

19 

Bế 

ỉ 21 

Lâu 

2 

50 

Nguy 

21 

Măo 

1/8 

. 20 

Kiến 

22 

Vị 

3 

51 

Thành 

22 

Tất 

2 

21 

Trừ 



4 



23 

Chùy 

3 

22 

Mãn 



5 



24 

Sâm 

4 

23 

Bình 

25 

ElEAIPíl' 

6 

54 

Bế 

25 

Tĩnh 

5 

KI 


26 

HÒA 

7 

55 

Bế 

26 

Quỉ 

6 

25 

Chấp 

EM 


8 

56 

Kiến 



7 



EM 

Quỉ 

E3SK1 

ma 

Trừ 

28 

Tinh 

8 


Phá 

29 

Liễu 

10 

Si 



Trương 

9 



30 

Tinh 

11 









826 























































































































































































































































































































































CHÍN 


Tháng Al 

DL 

Can 

Chi 

Trục 

Thảng AL 

DL 

Can 

Chi 

Tnjc 

m 

HI 

8 

28 

OI 

1 

Đẽ 

6 

57 


m 

ỂbÌ 

I%jni 

Eli 

Phá 

2 

HÒA 

wmầ\ 

«3 

OKI 

m 

ÍĨmTTBI 

10 

30 

Nguy 

KI! 


8 


WỂẵ 

rm 

Tẫm 

11 

31 

Thành 

BI 


9 

60 

mfĩwmẵ 

m 

Vĩ 

12 

32 

Thu 

BI 


10 

1 

Trử 

m 

BI 

wm 

MỀ 


6 

Đẩu 

11 

B 


ra 

RElMrtl 

ma 

34 

Bế Ị 

7 

Nguư 

12 

3 

Bình 

8 

Ngưu 

15 

IKJ 


8 

Nữ 

ma 

ềmẫ\ 


ra 

nra 

16 

36 

Trừ 

9 

Hư 

159 

mi 



Hư 

17 

37 

Mãn 

10 

Nguy 

MB 

6 



Nguy 

18 

38 

Binh 

KQ 


mm 

WÊSk 





39 

Định 

m 


17 

8 

Thành 

ra 

Bích 

20 

40 

Chấp 

■3 

Khuê 

18 

9 


InS 


21 





19 

10 

EM 

15 


22 

' 42 

Nguy 



20 

11 

Ịim 

16 

Vị 

23 

43 

Thánh 

m 

Mao 

21 

12 


ra 

Mẫo 

24 

44 

Thu 

m 


22 

13 


ra 

Tất 

25 



18 

Chủy 

23 

14 

Mãn 

19 

Erli/'. 

26 


Bế 

19 

Sâm 

24 

15 

Bình 



27 

47 

Kiến 


Tình 

Ị 25 

mm 


IU 

Tỉnh 

28 

48 

IẼII10 

m 

IEQH 

IB 

IMQ 



Quĩ 

29 

49 


E 

ỉnErâl 

27 

18 

ÌEĩra 

ẼB 

piRl 


m 

Binh 



IB 

19 

Nguy 



mm 

ỈE1 

lESSB 

24 

Trương 

IB 

20 

Thảnh 

ra 


Kn 

mẵ 

ÌEEKi 

25 

Dực 

30 

21 

Thu 

ra 


■ W‘ 

m 

EM 

IB 

IHM 

1/12 

22 


ra 


^g§i 



27 

Giác 

2 

23 




I^H! 

55 

Thành 

28 

Cang 

3 


lEBpi 

29 


5 

56 

Thu 

29 

D{6 

4 

\W2 

in 






30 

Phòng 

5 

11 



828 














































































































































M.MQT CHẠP 


Th 

áng AL 

Dl 


II ' 

Tháng AL 

H 


Trực 

m 

Tảm 

6 

27 

Bình 

1 

Vĩ 


ii 


li 

HÒA 

7 

28 

Binh 

2 

EK 


ỀEằ 

Thành 

3 

\Em 

MỄầâ 


BB 


EBS 

6 

58 

Thành 

4 

Đẩu 






■n 

59 

Thu 

5 

Ngưu 


KI 

Phá 



8 

60 

Khai 

6 

Nữ 

11 





9 

1 

Bế 

7 

Hư 

■m 




EHh»a 

10 

2 

Kiến 

8 

Nguy 

Ém 

KI 


L 8 


KD 

3 


9 

Thít 






ma 



10 

EaSaìS 

15 

m 

□K 

10 

c 

13 

5 

Bình 

11 



Kí 

Kiến 

11 

Lâu 

14 

6 

Định 

12 

Lâu 

■ra 

E 

Trừ 

12 

Vị 

15 

7 

Chấp 

13 

Ví 

ira 

n 

Mãn 

13 

Mão 

16 

8 

Phá 


Mão 

19 

KI 

Bình 

14 

EB 

17 

9 

Nguy 

EEG 

Tất 

20 

41 

Định 

15 


1ME1 



EB 

HÌW 


42 

Chấp 

16 


■ra 




msm 






ÌESl 



EM 

Tỉnh 






21 

13 I 

Bế 

19 

Quỉ 

Éra 


Thành 

19 

Liễu 

22 

ma 

Kiến 

20 

Liễu 

25 



E1 


23 

ma 

Trừ 

21 

Tinh 

26 





24 

16 

Mln 

22 

Truơng 

27 

48 

Bỗ' 1 

22 


BI 

■HI 

Binh 

23 

Dực 

28 



23 

Chẩn 

ềdÊẼẵ 

mm 

Định 



29 

50 

Trù i 

ra 

Giác 

27 

19 

Chấp 

1 25 

Giác 

30 

51 


ra 


28 

20 

Phá 


ng 




E3 

EBEl 

29 

21 

Nguy 

EM 

Đẽ 

1/1/11 1 

53 

EzM 

27 


1 

22 

Thảnh 

28 

Phòng 

■1 


Chấp 

28 

Tâm 

mầ 


ĩmm 

29 

Tẫm 

3 

55 

Phá 

29 

Vĩ 

1/2 

24 

Khai 






30 

Cơ 

2 

25 

Bê' 


829 









































































































































NẢM TÂN MÃO 2011 

HÀNH MỘC 

CUNG LY ^ 

PHI CUNG ĐOÀI (CỨU TINH THẤT XÍCH) 

Các sao trên Hoàng Đạo: 

Giác Mộc Giao, Cang Kim Long, Đê Thổ Lạc, Phòng Nhật 
Thô, Tâm Nguyệt Hồ, Vĩ Hỏa Hổ, Cơ Thủy Báo, Đấu Mộc Giải, 
Ngưu Kim Ngưu, Nừ Thổ- Bức, Hư Nhật Thử, Nguy Nguyệt Yến, 
Thất Hỏa Trư, Bích Thủy Du, Lâu Kim cẩu, VỊ Thổ Trĩ Mão 
Nhật Kê, Tất Nguyệt Ô, Chủy Hỏa Hầu, Sâm Thủy Viên, Tinh 
Mộc Ngạn, Qủi Kim Dương, Liễu Thổ Chương, Tinh Nhật Mà, 
Trương Nguyệt Lộc, Dực Hỏa Xà, Chân Thủy Dẫn 


Tiêt trong năm 


1) Lập Xuân 

2/Giêng Kiến Canh Dần 

2) Vò Thủy 

17/Giêng 

3) Kinh Trập 

2/Hai Kiến Tân Mẹo 

4) Xuân Phân 

17/Hai 

5) Thanh Minh 

3/Ba Kiến Nhâm Thìn 

6) Cốc Võ 

18/Ba 

1 ) Lập Hạ 

4/Tư Kiến Quí Tị 

8) Tiêu Mãn 

19/Tư 

9) Mang Chủng 

5/Năm Kiến Giáp Ngọ 

10) Hạ Chí 

21/Năm 

11 ) Tiêu Thử 

7/Sáu Kiến Ât Mùi 

12) Đại Thư 

23/Sáu 

13) Lập Thu 

9/Báy Kiến Bính Thân 

14) Xử Thử 

24/Bảy 

15) Bạch Lộ 

11/Tam Kiên Đinh Dậu 

16) Thu Phân 

26/Tám 

17) Hàn Lộ 

12/Chín Kiến Mậu Tuất 

18) Sương Giáng 

28/Chín 


830 



19 ) Lập Đỏng 

20) Tiều Tuyết 

21) Đại Tuyết 

22) Đông Chí 

23) Tiểu Hàn 

24) Đại Hàn 


13/Mườí Kiến Kỷ Hợi 
28/Mười 

13/Mười Một Kiến Canh Tí 
28/Mười Một 

13/Chạp Kiến Tân Sửu 
28/Chạp 



GIẺNG 


HAI 


Tháng AL 

a 


Trực 

Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 



mmirẳ 

26 

Kiến 

1 

Nữ 

5 

56 

Chấp 


Eịllilì 

4 

nm 

Kiến 

2 


6 

57 

Chấp 

3 

Nữ 

5 

ES. 

Trừ 

3 


7 

58 

Phá 

4 

Hư 

6 

29 

Mãn 

m\ 


8 

59 

mm 

5 

Nguy 

7 

30 

Bình 

«1 


KI 

60 

EHS 

6 

Thất 

■ 

8 


Định 

6 

Khuê 

10 

1 

mi 

7 

Bích 

9 


Chấp 

7 

Lâu 

11 

2 

EEM 

8 

Khuê 

10 

33 

Phá 

8 

Vị 

12 

3 

n 

9 

Lâu 

11 

34 

Nguy 

9 


13 

tm. 

ISMi 



12 

35 

Thành 

10 

Tất 

14 

0 m 

Trừ 



13 

36 

Thu 

11 

Chùy 

15 

6 

Mãn 

12 

Tất 

14 

37 

Khai 



16 

7 

Bình 

13 

Chủy 

15 

38 

Bế 

13 

Tinh 

17 

8 

Định 




39 

Kiến 



18 

9 

Chấp 

EO 



ĩm 

Trừ 


MsMEII 

19 


Phá 

m 

Qui 

18 

41 

Mãn 



20 

um 

Nguy 

Eli 


19 

42 

Bình 

17 

Trương 

21 

um 

Thảnh 

18__ 



EO 

Định 

m 


22 

13 

Thu 



21 

44 

Chấp 

E3 



14 

Khai 


Dực 


E» 

Egggí 





Bẽ' 

21 

Chẩn 


EH 


Q 

ẼÍ 5 

25 

16 

Kiến 

22 

Giác 

ầm 

47 

Thành 



26 

17 


23 

Cang 

25 

48 

Thu 

23 

Phòng 

27 

18 


24 

Dê 

26 

49 

Khai 

KD 

Tâm 




25 

lĩẩil«w 

27 

50 

BỐ 

m 

Vĩ 

m 


Định 

26 

!■ 

ism 

tm 

Kiến 

26 

Cơ 

910 

21 

Chấp 

27 

Vĩ 


fS 

■rr«3*;i 

27 

Đẩu 

31 

22 

Phá 



ÌHÍ 

53 

Mãn 

28 

Ngưu 

1/4 

23 

Nguy 




54 

Bình 

29 

Nữ 

2 

24 

Thành 



BUI 

55 

Định 








832 





































































































































































6 . 


TU 


T 

háng AL 

DL 

Can 

Chi 

Tíực 

m 

m 

m 

H 


Hư 

3 

25 

Thu 

n 

Í£CS 



1 


Nguy 

4 

26 

Khai 

ri 

Bích 

4 

1 



HÒA 

5 

IE 

lEEgl 

\m 

IE9 

5 


11» 

4 

5 

Bích 

Khuỗ 

6 

7 

ÍE 

ỊEp? 

USB 

iS 

ìỉsm 

ĨRl^ 

m 


IHB 

6 

B 

ỉirK^í 

■ i— — M 

■ 

ÍETK 

Ì‘WU 

« 

IUP^ 

IE3ê 

ỉmm 

ÌBK 

BÍ 

1 

Chấp 

Phá 

7 

iran 
■■ 1 


Sỉ 

Man 

7 

ĨTất 

9 



8 

\mm 
»■ ■ 

IHZ3 

^ 1 

KE 

Binh 

8 

imi 

10 

~í 2 


9 

lEBl 

59 

1 33 

iesch 



11 

3 


ầầiM 

Im 

Ch ủy 

II 

\mữ 


E 


ma 

ỈIM1 

EaB 



SI 

IBH 


m 


Sn 

H 

oS 

ỊH 

IF!!ĩfe4 

14 

36 

Nguy 

KI 



6 


13 

Uuí 


37 

Thành 

13 

Tmh 

15 

mt 


ua 


Bi 

38 


14 

Trương 

16 


Mãn 



ma 





17 

9 

Binh 



18 

40 

Bế 

161 

Chẩn 

18 

10 

Đinh 



19 

41 

Kiến 

17 1 Giác [ 

19 

■BI 

SI 



20 

42 

Trừ 

18 

EEHI 

20 

HUI 

sn 

SI 

7b 

Giác 

21 

43 

Mãn 

ló" 


21 

13 

Nauv 

20 

Cang 

mm 

■31 

EEBIi 

20 " 

Phòng 

22 

14 

Thành 

21 

Đô 1 

«11 

-21 

Định 

2l” 

Tăm 

□1 

SBi 

Thu 

22 

Phòng 

24 

Kll 

Chấp 

22 

vr 

ŨMĨầ 

mi 

Khai 

23 

Tâm 

25 

47 

Phá 

23 ’ 

m 

mm 

17 

Bế 

24 

Vĩ 

26 

48 

Nguy 


1 

26 

18 

Kiến 

25 

Cơ 

27 

■31 

Sull 



mi 

«lị 

SI 

26 

Đẩu 

28 - 

Eli 

ii 



28 

Eli 

SI 

umi 

Ngưu 

KJI 

Eli 

mi 



K3Ĩ 

21' 

lĩĩĩmã 

Eli 

BI 

«11 


^■1 



mai 

SUI 

)ịnh 

Eli 

■1 


DI 

(iến Ị 



KHI 

Enr 

ìháh 



Mi 

£31 

Tử L 


ESI 

■OI 

DE 

zmi 


833 





































































































































































NĂM 


SÁU 


Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 

Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trục 

1 


<mMầ 

ma 

Nguy 

1 

Lâu 

1/7 

■3 

Bế 

2 

Lâu 

3 

sa 

Thành 

2 

Vị 

m 



m 

Vị 

4 

27 

Thu 

3 

Mão 

3 

56 

Trừ 

m 

Mão 

5 

28 

Khai 

4 

Tất 

4 

57 

Màn 

5 

HÒA 

6 

29 1 

Khai 

5 

Chùy 

5 

58 

Binh 

6 

Chùy 


amiề 

Bế 

6 

Sâm 

6 



7 

Sẫm 

8 

ma 

Kiến 

7 

HỒA 

7 

60 

Định 

8 

Tĩnh 

9 

32 

Trù 

8 

Quỉ 

8 

1 

ESHI 

9 

ũuỉ 

10 

33 

Mãn 

9 

Liễu 

9 


EB 

10 

Liễu 

11 





10 

wn 

Nguy 

11 

E1B 

12 

35 




11 

4 

Thành 

12 


13 

36 

Chấp 



12 

5 

E MÊ 

13 


14 

am 


13 

Chẩn 

13 

6 


14 





KH 

Giác 

14 

7 

ESP 

15 


16 



m 

Cang 

15 

8 

Kiến 

16 


■Q 


Thu 

na 

Đê 

16 

9 

Trừ 

17 

ĐÔ 

18 

41 

Khai 

n 


17 

10 

Mán 

18 

Phòng 



Bế 

18 

Tam 

18 

11 

Bình 

19 

Tâm 

20 

43 

Kiến 



19 

12 

Định 

20 

vr 

21 

44 

Trừ 

20 

Cơ 

20 

13 

Chấp 

21 

Cơ 

22 

45 

Mãn 

21 

Đẩu 

21 

14 

Phá 

22 

Đẩu 

23 

KI 


22 


22 

15 

Nguy 

23 

Nguu 

24 

47 

Định 

23 

rm 1 

23 


ma\ 

24 


25 

48 

Chấp 

24 

HU 

24 

17 

Thu 

25 

Hư 

26 

49 

Phá 

25 

Nguy 

25 

18 

Khai 

26 

Nguy 

27 

50 

Nguy 

26 

Thất 

26 

19 

Bế 

27 

Thất 

28 

51 

Thành 

27 

Bích 

27 

20 

Kiến 

28 

Bích 

29 

52 

Thu 

28 

Khuẽ 

28 

21 

Trừ 

29 


30 

53 

Khai 

29 

Lảu 

29 




■Bl 




30 

Vi 

30 

23 

Bình 


834 



































































































































































































BẢY TÁM 


T 

háng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 

Tháng AL 


iE 1 
M51 

Trực 

Di 

Mâo 

31/7 

24 

Định 

1 

Tất 

ì 

53 

TTiành 

Eữ 

Tất 

1/8 

25 

Chấp 

2 

Chùy 

HI 

KI 

Thu 

D 

E22H![ 


26 

Phá 


Sâm 

31 

55 

Khai 

n 



27 

Nguy 


Tỉnh 

1/9 

56 

Bế 

Bẵ 


Un 

MU 



Quỉ 

2 

KI 


6 

eếèm 

5 

KD 

BỉĩỊSI 


Em 


B 


7 

Liễu 

6 

30 

UK 


mm. 

■ m 

ĩ 59 

Mãn 

a 

Tinh 

7 

31 


L 8 

Truông 

5 


m 

M 






Dực 

6 

IM 


m 

Dực 

9 

KI 


10 

Chẩn 

7 


Chấp 

KH 


10 

KD 

Trừ 

11 

HÒA 

8 

3 

Chấp 

13 

EESâỂ 






9 

4 

Phá 

lã 

Cang 

■í ra 

36 

Binh 


Đỗ 

mn 

5 


d 

Dẻ 

■ra 

37 

Định 

14 

Phòng 


6 


B3 

Phòng 

am 

38 

Chấp 

15 

Tâm 

12 

7 

Thu 

16 

Tãm 

15 

39 

Phá 

16 

vr 

13 

8 


□ 

Vĩ 

16 

40 

Nguy 

17 

Cơ 

14 

9 

Bế 

d 

Co 

17 

41 

Thành 

18 

Đẩu 

15 

10 

Kiến 

m 


18 

42 

Thu 



16 

11 

Trử 


Nguu 

19 

43 

Khai 

20 

Nữ 

17 

12 

Mãn 

BI 

Nữ 

20 

44 

BỐ 

21 

Hư 

18 

Ĩ3~ 

Bình 

n 

HU 

21 

45 

Kiín 

22 

Nguy 

19 

14 

Dịnh 

ISI 


22 

46 

Trừ 

23 

Thất 

20 

15 

Chấp 

BI 

Thất 

23 

MẰ 

Mẫn 

24 

Bích 

21 

16 

Phá 

3 

I^BỄ 

24 

*a 

Bình 

25 

Khuê 

22 

17 

Nguy 

E3 

IBM! 

25 

49 

Định 



23 

■ũ 

Thành 


Lâu 

26 

50 

Chấp 

27 

Vị 

24 

Si 

Thu 

B3 

Vị 

27 

51 

Phá 



25 

20 

ỊMBỊ 

fp 

Mão 

28 

52 

Nguy 

29 Tất 

26 

21 

HK 


835 


























































































































































































CHÍN 



HI 

m 

Trực 

Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 

EHI 

!■! 

mm 

ìm 

Kiến 

Bỉỉ 

m 

27 

52 

Chấp 

um 


iu 

ma 

HI 

mi 

ịẸỊH 

28 

53 

Phá 

FHI 

■1 

29 

24 

Mẫn 1 

DI 



Eli 



wm\ 


25 

wm' 

ni 

. 1 


55 

Thành 1 

5 

Liễu 

ẳĩm 

26 

Định 

5 

Truơng 

31 

H3I 

Si 

6 

Tinh 


27 

Chấp 

6 



57 

ESSHI 

7 

Trương 

im 

«3 

Phá 

m 


2 

58 

™| 

B 

Dực 

'pai 

ma 

Nguy 

n 


3 

59 

Kiến 

tm\ 


um 





4 

60 

Trừ 

13 

Giảc 




m 

Đè 

5 

nl 

G3" 1 

n3 





m 


6 


Bình 

12 

HÒA 

8 


Khai 

m 


7 

3 

mmi 

ES 


9 

34 

Bế 

■ 


8 

4 

Định 

□ 

Tâm 


35 

Kiến 

ầ 


9 

5 

Chấp 

o 



36 

Trừ 

15 

Đẩu 


6 

Phá 

lã 

Cơ 

12 

37 

Măn 

16 

Ngưu 

11 

7 

Nguy 

17 

Đẩu 

13 

38 

Bỉnh 



12 

8 

Thành 








13 

9 

Thu 

19 


ma 

lu 




14 10 

Khai 

20 

HƯ 

m 

ú 

Phá 



15 

11 

Bế 

21 

Nguy 

17 

42 

Nguy 

m 

Bích 

16 

im 

im 

22 

Thát 

18 

43 

Thành 



■ 

13 

Trừ 

23 

Bích 

19 

44 

Thu 

23 

Lâu 

18 

14 

Mãn 



20 

45 

mm 

24 


■0 

im 

Bình 

25 

Lâu 

21 

46 

Bế 



20 

1 16 

Định 

26 

Vi 

22 

47 

Kiến 

Ljệ 

Tất 

21 

mũ 

Chấp 

27 

Mão 

23 

IU 

ESH 

m 

IISK 

22 

iu 

Phá 

28 

mm 

R 

iu 

Mãn 

28 

ẼRỊSÊấ 

í« 

19 

Nguy 

29 

Chùy 

25 

K 

Bình 

|B| 

ỈESĨil 

IK 

20 

Thành 

30 

Sâm 

26 

51 

Định 

n 




— 


836 




































































































































































M.MỘĨ CHẠP 


Tỉ- 

áng AL 

OL 





H 


1 

Quỉ 

25 



■ 

Tinh 

25 

51 

iỗliis 

15 

Liễu 

26 

22 

Khai 

2 


26 

52 

Bình 

\m 

Tinh 

27 

23 



E 


H 

Đinh 

4 

Trương 

28 

mn 



Bi^ủĩ5i 



Chấp 

5 



25 

Trừ 

5 

Giác 

29 

\WÉấ 

Phá 

6 

1 Chẩn 

30 

26 

Mãn 

6 

Cang 

30 


n 

7 


1/12 



m 

Đẽ 

31 

! 57 

Thành 

8 


KE 

sm 


L_ạ 


1/1/12 

KI 

Thu 


Đẽ 

3 

29 

1 


i?v'^ 

2 

n 

Khai 



4 

30 

Em 

ra 

ỊVĨ 

3 

60 

Bế 

11 

Tăm 

5 

31 


ra 

Em 

4 

1 

Kiến 

m 

Vĩ 

6 

32 


12 

tMÊk 

■Q 

2 

BI 

Ka 

HÒA 

7 

Ky 

Thành 

13 

I mm 


3 

Trừ 

14 

9ẩu 

8 

KD 

Thu 

14 


7 

4 

Mãn 

15 


9 





8 

5 

Binh 

16 

Nữ 

10 

ma 

wm 

16 

Nguy 

9 

6 

Định 

17 

Hư 

11 

ma 




10 

7 

Chấp 

18 

Nguy 

12 



18 

Bích 

11 

8 

Phá 

uM 

mM 

13 



■3 


12 

9 

Nguy 

EM 

Bích 

ma 


Bình 

20 

Lâu 

13 

10 

Thành 

21 

Khuê 

aai 



21 

Vi 

14 

11 

tmt 

EM 

Lâu 

16 

■3 


22 

Mão 

15 

12 

S3S1S 



ma 

ai 


23 

Tất 

16 

13 

m 

24 

Mão 

ma 

44 

Nguy 

24 

Chùy 

17 

14 

E3H1 

25 

Tất 


45 

Thành 

25 

Sâm 

USD 

15 

i Mã 

26 

Chủy 


46 

Thu 

K3 


HU 

16 

Man 

m 

Sâm 

WEằ 

■31 

m 

E3 


20 

17. 

Bỉnh 

EM 

Tình 

22 

48 

SH 

rai 

Liễu 

m 


nm\ 


Qui 

23 

49 

Kiến 

29 

Tinh 

ma 

SI 


30 

Liễu 

24 

50 

Trừ 







837 































































































































































NẢM NHÂM THÌN (NHUẬN) 2012 

HÀNH THỤY 

CUNG KHẢM 

PHI CƯNG CÀN (CỬU TINH LỤC BẠCH) 

Các sao trên Hoàng Đạo: 

Giác Mộc Giao, Cang Kim Long, Đê Thố Lạc, Phòng Nhật 
Thố, Tâm Nguyệt Hồ, Vĩ Hỏa Hổ, Co' Thủy Báo, Đẩu Mộc Giải, 
Ngưu Kim Ngưu, Nữ Thơ Bức, Hư Nhật Thử, Nguy Nguyệt Yến, 
Thất Hỏa Trư, Bích Thủy Du, Lâu Kim Cẩu, Vị Thố Trĩ, Mão 
Nhật Kê, Tất Nguyêt Ô, Chủy Hỏa Hầu, Sâm Thủy Viên, Tỉnh 
Mộc Ngạn, Qủí Kim Dương, Liễu Thố Chương, Tinh Nhật Mã, 
Trương Nguyệt Lộc, Dực Hỏa Xà, Chẩn Thủy Dẫn. 


Tiết trong năm: 


1} Lập Xuân 

13/Giêng Kiến Nhâm Dần 

2) Võ Thủy 

28/Giêng 

3) Kinh Trập 

13/Hai Kiến Quí Mẹo 

4) Xuân Phân 

28/Hai 

5) Thanh Minh » 

14/Ba Kiến Giáp Thìn 

6) Cốc Võ 

30/Ba 

7) Lập Hạ 

15/Tư Kiến Ắt Tị 

8) Tiểu Mãn 

30/Tư 

9) Mang Chung 

16/Tư Nhuận Kiến Bính Ngọ 

10) Hạ Chí 

3/Nảm 

11) Tiểu Thử 

19/Năm Kiến Đinh Mùi 

12) Đại Thử 

4/Sáu 

13) Lập Thu 

20/Sáu Kiến Mậu Thân 

14) Xử Thử 

7/Bảy 

15) Bạch Lộ 

22/Bảy Kiến Ky Dậu 

1 6) Thu Phân 

7/Tám 

17) Hàn Lộ 

23/Tám Kiến Canh Tuất 

18) Sương Giáng 

9/Chín 


838 



19 ) Lập Đông 

20) Tiếu Tuyết 

21) Đại Tuyết 

22) Đông Chí 

23) Tiểu Hàn 

24) Đại Hàn 

25) Lập Xuân 


24/Chín Kiến Tàn Hợi 
9/Mười 

24/Mười Kiến Nhâm Tí 
9/Mười Một 

24/Mười Một Kiến Quí Sửu 

9/Chạp 

24/CHạp 



giêng hai 


ỊlilB 

OL 

Can 

Chi 

1 

Tháng AL 

DL 

m 

Trực 

1 


23/1 

20 


rr 

Chẩn 

22 

KĨ 

Bế 

2 

Dực 

24 

21 

Nguy 



IK3 

51 

IB 

3 


25 

22 



Cang 

24 

52 

Trừ 

4 


26 

23 

ssm 


Đẽ 

25 

53 

Mãn 

5 


27 

24 

Khai 

5 


26 

54 

Bình 

6 

Đê 

28 

25 

Bô' 

6 

Tâm 

mm 

55 

EHM! 

7 


29 

26 


m 

Vĩ 

am 

56 

EB 

8 

BBIỐ 

30 

27 


8 

ISSpỊ 

29 

57 

Phả 

9 

Vĩ 

31 

28 


■3 

1 mm 



BÊU 

10 


1/2 

29 

Bình 

KH 


mấ 

59 

lilỉM 

11 

15Efly8Ì 




11 

Nữ 

3 

60 

■BBBB 

12 

Ngưu 

3 

31 

Chấp 

12 

Hư 

4 

1 


13 

HÒA 

4 


Chấp 

13 

HÒA 

5 

2 




5 





6 

3 

Bế 


EmrSBis 

6 

IEQ 




7 

4 

Kiến 

16 

EHK 

7 

35 

Thành 



8 


Trừ 

EM 

l:Wi^ÉỊ. 

8 

36 

Thu 

17 

L3u 

9 


Mãn 

EỊ 

Khuê 

9 

37 

Khai 

18 

Vị 

10 

7 

Binh 




Si 

BỐ 



ma 

8 

Định 

IM 

Vị 

11 


Kiến 

20 

Tất 

ma 

9 

Chấp 

m 

Mão 

12 

40 

EEH 

21 

Chùy 


10 

Phá 

22 



41 




14 

11 

Nguy 

23 

Chùy 

SKSẾ 

42 

I3QỊB 



15 

12 

Thành 

24 

Sâm 

ni 

43 

I5faat«l 



16 

13 

EE2H 

25 

Tình 

16 

44 

Chấp 

25 

Liễu 

17 

14 

EE H 

m\ 

Quĩ 

17 

45 

Phá 

m 


18 

15 

mS 

Eấị 



K3I 

Nguy 

27 

TrUơng 

19 



28 

Tinh 


ixai 

Thành 

28 

Dực 

20 

17 

Trừ 

29 

Tmong 

ẼEI 

48 

Thu 

29 

Chẩn 

21 

18 

Mãn 

30 

Dực 

SEI 

49 

Khai 






840 













































































































































































BA Tlí 


Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 

Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 

1 

Giác 

22 

19 

Bình 

1 

Đẽ 

21 

49 

Thành 

2 

mm 

23 

20 

Định 

2 

Phòng 

22 

50 

Thu 

3 



21 

Chấp 

3 

Tâm 

23 

51 

ni 

4 

Phòng 

25 

22 

Phá 

m 


24 

52 


5 

Tâm 

B 



5 

Cơ 

25 

53 

Kiến 


ma 

ỈU 



6 

Bấu 


54 

Trừ 

m 

mm 




SI 

EBH 


55 

Mãn 


§!« 

29 

26 


Mỉ 

1 

BU 



9 

Nguu 


27 


9 



■3 

tnm\ 

10 

Nữ 

wm 

28 

Kiến 


Nguy 

30 


Chấp 

11 

Hư 

HI 

29 

Trừ 

11 

Thất 

1/5 

59 

Phá 




30 

Mẫn 

12 

Bích 

2 

60 

Nguy 

13 

Thất 

3 




E 

3 

1 

Thành 

14 

HÒA 

4 

32 


14 





15 

Khuỗ 

5 



15 





16 

Lãu 

6 


E2 ■ 

16 

Mão 

6 



17 

Vị 

7 



17 



WB 

Bế 

18 

Mão 

8 

36 

Nguy 

18 



6 

Kiên 

19 

Tất 

9 

37 

Thảnh 

19 



7 

Trừ 

20 







10 

8 

Mãn 

21 

Sâm 

11 

39 


21 

Quỉ 

11 

ESej 

Binh 

22 

Tinh 

12 


iiK 

22 

Liễu 

12 

■D 

KSHI 

23 


13 

41 

Kiến 



13 

11 

Chấp 

24 

liỉIMHbsgi 

14 

42 

Trử 

Ẽỉ 

Trương 

14 


UI 

25 

Tinh 

15 

43 

Mãn 

m 

Dực 

15 

13 

Nguy 

26 

Trương 

16 

44 

Bình 

26 

Chẩn 

16 

14 

Thành 

27 

Dực 

17 

45 

Định 

27 

Giác 

17 

15 

Thu 

28 

Chẩn 

18 

46 

Chấp 

28 

Cang 

18 

16 

Khai 

29 

Giác 

19 

47 

Phá 

29 

ĐỄ 

19 

17 

Bế 

30 

Ị Cang 

20 

48 

Nguy 

30 

Phòng 

20 

18 

Kiến 


841 












































































































Tư (NHUẬN) 


NAM 


Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 



Can 

Chi 

Trực 

1 

Tám 

ỉm 

19 

Trử 

1 

Vĩ 



Chấp 


Vĩ 


20 

Mãn 

2 

Cơ 

20 

49 

Phá 


Cơ 

fí> ; 

21 

Bình 

3 


21 



m 

ESI 

■E3 

22 

Định 

4 


22 

51 

Thành 

5 

Ngưu 

25 

23 

Chấp 

5 

BTMBI 

23 


Thu 

6 

Nữ 

26 

24 

Phá 

6 

E 

24 


■n 

7 

Hư 

27 

25 

Nguy 

7 



54 


8 

Nguy 

28 

m 

Thành 

8 



55 


9 

Thít 

29 

Sa 

Thu 

m 


s 



10 



28 

Khai 

m 


im 


Mẫn 

IU 

Khuỗ 

31 

29 

Bế 

11 

Lâu 

29 

58 

Bình 

13 

Lâu 

1/6 

m 


12 

Vi 

30 

59 

Định 

13 


2 

m 

—à 

13 

1,'« 


60 

Chấp 

14 


3 

32 

Mãn 

KI 


2 

1 

Phá 

15 


4 

' 33 

Binh 

m 


3 

2 


16 


5 



16 

Sđm 

4 

3 

Thành 



6 

35 

OỊnh 

17 


5 

4 

Thu 

18 

Tỉnh 

7 

36 

Chấp 

18 

Qui 

6 

5 




8 

37 

Phá 

19 

HÒA 

7 

6 

Khai 

20 

Liễu 

9 

38 

Nguy 

20 

Tinh 

8 

7 

Bố 

21 

Tình 

10 

39 

Thành 

21 


9 

8 

Kiến 

22 

Truông 

12 



22 

Dực 

10 

9 

Trù 

23 

Dực 

13 

41 

Khai 

23 

Chần 

11 

10 

Mân 

24 

Chần 

■ma 

42 

Bế 

24 

Giác 

12] 

11 

Binh 


Giác 

: ma 

43 

Kiến 

25 






Cang 

16 

ma 

Trừ 

26 

Đê 



Chắp 


Đê 

H 

m 

Mãn 

27 

Phòng 



Phá 


Phòng 

■‘ma 

46 

Bình 

28 

Tâm 

16 

ma 

Nguy 

29 

Tâm 


47 

Định 

29 


17 

16 

Thầnh 






30 

Cơ 

18 

17 

Thu 


842 






























































































































































































SÁU 8ẢY 


T 

'háng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 

Tháng AL 

DL 

Can 

Chí 

Trực 

m 

Dẩu 


i m 

IEEH 


Nguti 

17/8 

47 

Mẫn 

9 

■ ^ — — — 

■ISE 

in 

Un 


NỠ 

18 

48 

Bình 

m 

1 ■§ 

21 

in 

Kiến 

3 

\mm 



\mm 

4 

Hư 

22 

21 

Trừ 

• 4 

Nguy 

20 

50 

Chấp 

ầm 

Nguy 

23 

22 

Măn 

5 

Thất 


51 

Phá 

ỊM 

mmế 

24 

23_ 

Binh 

6 

Bích 

■ 

52 

m 

a 

lim 

25 

24 

l?jỊilịyfy 

■ 

Khuô 

23 

53 

Thành 

n 

IDtĩẼI 

26 

25 

Chấp 

1 8 

ma 

24 

54 

Thu 

II 

Láu 

27 

26 

Phá 

9 

Vi 

MEĨ 

55 

Khai 

c 

Vị 

28 

am 

Nguy 

10 

Mão 

9K3 

56 

Bế 

DI 

Mão 

29 

MU 

Thânh 

11 

Tít 

sa 

57 

Kiến 

UL 

Tất 

30 





28 

58 

Trừ 


HÒA 

31 


Khai 

! 13 

Sâm 

29 

59 

Mãn 

ta 




■Bế 

■n 

Tinh 

30 

60 

Bình 

19 


2 

32 

Kiến 

ã 







3 

33 

Trừ 

16 


2 


! 17 

Liễu 

4 

34 

Mẫn 

17 

Tình 

SQ 

3 


18 

Tinh 

5 

35 

Binh 

18 

Trương 

3 

4 

Nguy 

19 

Truttng 

6 

36 

Định 

19 

Dực 

4 

5 

Thành 

20 

Dực 

7 

37 

Định 

20 


5 

6 

Thu 

21 

Chẩn 

8 

38 


21 


6 

7 

Khai 

22 

Gtác 

9 

39 

Phá 

22 

HÒA 

7 

8 

Khai 

23 

Cang 

10 

40 

Nguy 

23 

Đ0 

8 

9 

Bế 

24 

Đẽ 

ma\ 

41 

Thành 

Eli 


9 

10 

Kiến 

25 

Phòng 

12 

42 

Thu 

25 

Tâm 

10 

11 

Trừ 

26 

Tâm 

13 

43 

Khai 

26 

vr 

11 

12 

Mãn 

27 

Vĩ 

14 

44 

Bế 

27 

cơ 

12 

13 

Binh 

28 

Cơ 

15 

45 

Kiến 

28' 

HI 

IK1I 

■ai 

Định 

29_' 

Đẩu 

16 

46 

Trừ 

29 

Nguu 

muỉ 

MUI 

HI 

— 





OỊ 

mm 

15 

SUI 

Phá 


843 















































































































































































































™ r CHÍN 


Tt 

áng AL 

DL 

Can 

Chỉ 

Ị Trực 

Tháng AL 

DL 

✓miM 

Can 

Chi 

Trực 

1 


- 16 

17 

Nguy 

rr 

Nguy 

\wm 

K 

Bế 

2 



\m 

IE33 

m 


IK3 

■§ 

Kiến 

3 

Thất 

Si 


ieh 

m 

ẵmm 

ĨHQ 

■3 

Trừ 

4 

lEm 

KD 

20' 


m 


MỄẾ 

wm 

Mãn 

5 

Khuẽ 

20 

21 

!á 

m 


IK3 

■§£3 

Binh 

6 


IB 

22 

Kiến 

6 


20 

51 

Dinh 

7 

Vị 

22 

23 

Trừ 

7 


21 

52 

Chấp 

8 

Mão 

23 

24 

Mãn 

8 

a 

22 

m?] 

Phá 

9 

Tất 

IB 

25 

Binh 

9 


23 

KI 

Nguy 

10 

Chùy 


26 

EHlg 

10 


24 


iiĩlHil 


Sâm 

26 

27 

EKH 

11 

Tinh 


56 

Thu 

ra 


27 

28 

Phả 

12 

Bìĩtk^, 

■Él 


ESIB 

13 


KI 

29 


13 


mu 



14 


29 





mm 

59 

Kiến 


Tinh 

30 

KI 

Thu 



mầ 

60 

Trừ 

ESI 

Tnflng 

1/10 



16 

Dực 

30 

1 

Mãn 

EM 


2 

33 

Bế 

■ai 


31 



EM 

Chẩn 

3 

34 

Kiến 

18 

Giác 

1/11 

3 


■ 



35 

Trừ 



2 






36 

Mãn 

20 


3 

5 

Phá 

BI 

Đê 

6 

37 

Bình 

21 


4 

6 

Nguy 


Phòng 

7 

38 

Định 

22 

Tỉm 

5 

§S1 


1 


8 



23 

Vĩ 

6 

8 


EĨ 


9 

40 

Chấp 

24 

HÒA 

7 

KI 


25 

Cơ 

10 

41 

Phá 

25 

m 

■BI 

sai 


26 

Đẩu 

SJỊ| 

WX\ 


m 

N 

9 

sa 

Bế 

EM 


asai 

mài 

Ei^a, 

27 

Nữ 

10 

12 

Kiến 

m 


lùi 

mấ\ 

Thu 

Eli 

HI 

11 

13 


29 


■3' 

45 

Khai 

29 

Nguy 

12 

KI 


— 





30 

Thất 

13 

ma 



844 






























































































































































m/mQt 


Tr 

áng AL 

DL 

Can 

Chl 

Trực 

Tháng AL 

<VI, my 

DL 

p 

Can 

Chi 

Trực 

1 

Bích 

14 

K 


m 

lEHH 

13 

45 

Thành 

2 

II 12 

15 

17 

Chấp 

] — 

\mm 


m 

Thu 

3 

mui 

16 

18 

Phá . 

m 

KB 

n 

im 


4 

ư 


m 

«Baa 

■ 

Mão 

16 

m 

lEmi 

5 

IIEH 

\mn 


Thành 

n 

EB 

17 

49 

Kiến 

6 

Tất 

19 




IISSK 

18 

50 

Trừ 

7 

IKau3H 



Khai 

7 

Sám 

19 

51 

Mãn 

8 


21 

23 

Bế 

6 

Tỉnh 

20 

52 

Binh 

9 

Tỉnh 

22 

24 

Kiến 

9 


21 

53 

Định 

10 

Qui 

23 

wm 

Trừ 

10 


22 

54 

Chấp 

11 

Liễu 

24 

26 

Mãn 

11 

IMill 

23 

55 

Phá 

12 

Tinh 

25 

mk 

Binh 

12 


24 

56 

Nguy 

13 

Trương 


im 

Định 

13 

Dực 

25 

Kỉ 

EHM 

m 

Dực 

27 

KI 


lũ 


26 

KI 

Thu 

\m 

Chẩn 

28 

30 

Phá 

ES 


27 

mi 


16 

Giác 

29 



O 





17 



32 

Thành 

■Q 

Đẽ 

29 



18 

Đê 


33 

Thu 

M 

Phòng 

30 

2 

Trừ 

19 

Phòng 

2 

34 

Khai 



31 

3 

Mãn 

20 

Tám 

3 

35 

Bế 

20 

Ví 

1/1/13 


mmi 

21 

vr 

4 

36 

Kiến 

21 

Cơ 

2 

5 

Định 

22 

Cổ 

5 

37 

Trù 

22 

oẩu 

3 

6 

Chấp 

23 

Đẩu 

6 

38 

Mãn 

23 

Ngưu 

4 

7 

Phá 


EBI 

7 

39 

Mãn 

24 

HÒA 

5 

8 

Phá 

25 

CHI 

8 

40 


25 

Hư 

6 

KI 

IMUảlS 

26 

Hư 

9 



m 

n 

um, 

snai 

ỉrRỉĩĩHằ! 

27 

Nguy 

10 

42 

Chấp 

27 

Thất 

8 

11 

Thu 

28 

Thất 

11 

43 

Phá 

28 

Bích 

9 

12 

Khai 

29 

Bích 

12 

44 

Nguy 

29 

Khuẽ 

10 

13 

Bế 

— 





30 

Lâu 

11 

14 

Kiến 


845 






























































































































































CHẠP 


Tháng AL 

m 

1 m 

Trực 



ầmA 

IBS 


1 

Vỉ 

lí 

! lí 

i Trừ 

? 

Mãn 

-4 " 

Ịtm 

IK 

» Niăn 

3 

ỊEm 

IBE 

ÍB 

Bình 

4 


IK 

IK 

Đinh 

5 

ìEsm 

16 

ÌK 

Chấp 

6 

Tỉnh 

s 

i m 


7 

Quỉ 

mn 

ỉm 

Nguy 

a 

Liễu 

Hi 

im 

na ■ 

9 

IumH 

ma 

in 

m 

10 

VữMẰ 

mm 

IK a 


11 

IEIĩs 

\ma 

25 

rwm 

12 

Sẫ 

23 

26 

Kiến 

13 


KI 

27 

Trừ 

14 


25 

28 


15 

Đỗ 

26 

29 

ÌãllBl 

16 > 

Phòng 

27 

30 

Bịnh 

17 


28 

31 

Chấp 

18 

Vĩ 

29 

32 

Phá 

19 

Cơ 

30 


Nguy 

20 

o 

— 

31 

34 

Thành 

21 

Ngưu 

1/2 

35 


22 

Nữ 

2 

36 ' 

ỉmm 1 

23 

Hư 

3 

37 

BI 

24 

HÒA 

SB| 

38 

31 

25 

WMỈ 

mủ 

KHĨ 

31 

26 , 

Bích 

031 

Eli 


27 1 

Khuẽ 

mi 

41 1 

Wan 

28 1 

.âu 

-HE 

42 t 

ỉlnh 

29 \ 

/i 

«1 

ma 

mm 


846 

















































Aá !^^ n đ r Phan Âm-Dương Lịch đối chiếu (11 nămi 

mnf i v ? n ? “myẻn tác cách dùng. Xin nhắc la! 

một vài chi tiết cần thiết: * nnac iại 

T , rực: . Ngoài tinh chất Lành và Dữ cùa 28 

28 , s *°] n * u càng m: phál 

tính\lìlJÍJT' Tr ° ng " C ^ong Thời Gian- đà nói dến 
cl n ?ĩ: « 12 Trực cho ta biet được 

thZ5 ÍL Jì y J£c T [/ c mê ” ậm chuẩn: bất kỳ là *ỈQến 

Si Ểrỉỉ, s 

ngày ™t (ChD K“?Thàn ỉà thuộc 

,?v™ c ™' ‘ạ. tra qua cột số “Can Chi* thảy đè “ 21 ” 

NhZ “Kêh* B *? Tra Can Chi I. 

rẨỉ^AvT. _If Ó nWểu khi chưa đến tháng đó no đã xav ra 

201 ^nhuan^^Lonl^/ . n 1 , n Ví đụ Nàm Nhâm Thìn 

lính N™” tư nhXghnSn 

ầ,:iz™ ĩ*°***ĩị ‘^§c về tháng n“ “ày 
r “Ki- Đính Mùi, 5? thi ộc về thĩng 

Sáu rói! Tháng Kiên khác với tháng thường là vậy 9 g 

ra vao lúc “ể iao tháng” cua Kiến. Ví du 10/ 

" tr “g bản Lịch ghi “Hòa” (tức 

?? ™ ậKĨ i&£ Hoa 
r . T "^ thiết trong việc sử dụng lịch (hoặc làm lịch . 

, ® a ,.'ì nơi : đũ “ỳ ? “Kiến” và chuyln thZ Hòa 

mTng s^ a hứ g t £ 

Lập Xuân, Lặp Hạ, Lập Thu, Lập Bóng, Mang Chung, Tiểu 


847 



Hàn... đều mang nhừng số có “thứ tự lẻ”. 

4) Ngày tháng Dương lịch: Ngày tháng này dùng đế’ dối 
chiếu với Am lịch, và hệ thống này, không thể thiếu. Vi nước ta 
đang sử dụng ngày tháng Dương lịch trong việc hành chánh. 

5) Sau đây cho biết trước nhừng dữ kiện cúa năm Quí Tị 
2013 bạn hãy thành lập một quyển lịch đầy dủ (dựa theo những 
năm lịch ơ quyển này). 

Ghi chú: 

Bộ Lịch 11 năm trên đây so với các bộ lịch khác đều đúng, 
nhưng so VỚI cuốn “Lịch Việt Nam 1901-2010” của Nguyễn Mạu 
Tùng có 3 chồ khác nhau về tháng thiếu tháng đú. Với Nguyễn 
Mậu Tùng: 

- Tháng Chạp năm Bính Tuất (đầu năm 2007) thiêu, và 
tháng Giêng năm Đinh Hợi (2007) đu. 

- Năm Mậu Tí (2008), tháng Mười thiếu, tháng M. Một đu. 

- Năm Ky Sứu (2009), tháng Hai thiếu, tháng Ba đủ. 

Ngoai ra còn khác nhau nhiều chỗ ờ những ngày khởi tiết. 

Ta cùng biết rằng, giữa thủ đô nước ta và thủ đô Trung 

Quôc (Bác Kinh) cách nhau đúng 1 múi giờ, thì nó chi sớm-trề 
nhau 1 giờ mà thôi, chứ không thê sớm trễ nhau 1 ngàv, 1 
tháng, 1 năm như một vài nhà làm lịch đả nói. Ví dụ: khi' giờ 
GMT là 0 giờ, thì nước ta là 7 giờ, Trung Quốc là 8 giờ. 


848 



THựC TẬP: 


NẢM QUÍ TỊ 2013 

HÀNH....? 

CUNG....? 

PHI CUNG....? (CỬU TINH ?) 

Các sao trên Hoằng Đạo: 

G i ác Mộc Gia0 ’ Cang Kim Long ’ Đê Thổ Lạc - Phòn ể Nhật 
Thố. Tâm Nguyệt Hồ, Vĩ Hởa Hổ, Cơ Thủy Báo, Đẩu Mộc Giai, 
Ngưu Kim Ngưu, Nữ Thể Bức, Hư Nhật Thử, Nguy Nguyệt Yến! 

Hỏa Trư, Bích Thủy Du, Lâu Kim Cẩu, Vị Tho Trĩ, Mào 
Nhật Kê, Tất Nguyệt Ô, Chủy Hỏa Hầu, Sâm Thủy Viên, Tĩnh 
Mộc Ngạn, Qui Kim Dương, Liều Thổ Chương, Tinh Nhật Mã, 
Trương Nguyệt Lộc, Dực Hỏa Xà, Chấn Thủy Dẫn. 


Tiết trong nâm 

ĩ 


I ) Lập Xuân 

24/Chạp/Nhảm 

Thìn Kiến Giáp Dần 

2) Võ Thủy 

9/Gièng 

3) Kinh Trập 

24/Gìêng Kiến 

Meo 

4) Xuân Phân 

9/fỉai 


5) Thanh Minh 

24/Hai Kiến .... 

... Thìn 

6) Cốc Võ 

11/Ba 


7) Lập Hạ 

26/Ba Kiên 

. Ti 

8) Tiêu Mãn 

12/Tư 


9) Mang Chúng 

27/Tư Kiến 

■ Ngọ 

10) Hạ Chí 

14/Năm 


11) Tiểu Thử 

30/Năm Kiến ... 

.... Mùi 

12) Đại Thử 

15/Sáu 


13) Lập Thu 

1/Bảy Kiến 

Thân 

14) Xử Thử 

17/Bay 


15) Bạch Lộ 

3/Tám Kiến 

.. Dâu 

16) Thu Phản 

19/Tám 


17) Hàn Lộ 

4/Chín Kiến 

.. Tuất 


849 



18) Sương Giáng 19/Chín 

19) Lập Đông 5/Mười Kiến Hợi 

20) Tiểu Tuyết 20/Mười 

21) Đại Tuyết 5/Mười Một Kiến Tí 

22) Đông Chí 20/Mưòi Một 

23) Tiểu Hàn 5/Chạp Kiến Sủti 

24 ) Đại Hàn 20/12 

Bạn hãy làm “ một năm Ám Dương Lịch đối chiếu". 


850 




851 



















































852 














































ocn 




















































Tháng AL 

DL 

Can 

Chi 

Trực 

Tháng AL . 

DL 

Can 

Chi 

Trực 

1 





1 





2 


- - 








3 





3 





4 





4 





5 





5 





6 





6 





7 





7 





8 





8 





9 





9 





10 










11 





11 





12 





12 





13 





13 



■ 


14 



■ I 


14 





15 








■ 


16 





16 





17 





17 





18 





18 



i 


19 





19 



■ 


20 





20 





21 





21 


" ' 



22 










23 





23 





24 





24 





25 





25 



i 


26 





26 





27 





m 





28 





m 





29 





29 





30 











854 



























855 


































856 































































PHỤ LỤC II 

BẢN MỆNH TƯƠNG Đối CỤA CÁ NHÂN 
QŨA 12 CON GIÁP 

(Kết hợp Chiêm Tinh của Đóng phương và Táy phương) 



(Bản đồ nam 1653) 

Từ rất lâu không biết bao nhiêu ngàn năm, con người đă cố 
gắng tìm hiểu sự quan hệ giữa Con Người và Thiên^ Nhiên. Cái 
thuo' nguyên thủy đó, người ta đã tin rằng con người sinh ra 
không phái là một sự tình cờ cũng như “muôn ngàn tinh tú treo 
lung lắng trên cao không phải chỉ đé trang điểm cho_vũ trụ mà 
còn hàm một sự khêu gợi đối với con người muốn khám phá CÒI 



857 


huyền bí vô cùng tận đó”. Mười hai bản mệnh dưới đây là do 
kinh nghiệm của con người Đông Tây Kim Cổ đúc kết, không 
riêng gì giới chiêm tinh, không riêng gì giới bác học. Đó là 
kinh nghiệm của một Đại Khối, không thể phủ nhận. Đáy chỉ 
nói về tổng quát của năm sinh, nếu kết hợp với tháng, ngày giờ 
và 24 phương vị, sẽ thiên hình vạn trạng. 12 bản mệnh đâu 
khác nào “mười hai bến nước” của dân gian cũng dủ đế ta có 
một cái nhìn tổng quát dề bề ứng xử. 

ỉ. Tuổi Tí: thuộc chòm sao Bảo Bình (Aquarius) nằm về 
phía Bắc Hoàng Đạo, thuộc chòm Hư Nhật Thứ, tức Aqưarius, 
trong cung Huyền Vũ. Tính tình nghiêm nghị cẩn trọng. Nghiêm 
nghị và cẩn trọng dễ đi đến chỗ bộc trực. Sống tiết kiệm, làm 
việc nâng nổ, và thường là sự cam chịu, kham nhẫn nên những 
kết quả thường muộn màng dù chắc chắn. Nếu là Giáp Tí - rõ 
ràng là đẩu Can đầu Chi, xông xáo rất dễ thành công - bời 
người này rất thông minh và có nhiều qưí tướng. Người tuổi Tí 
dù nam hay nữ đều rất trầm mặc, ít nói, đa mưu túc trí (Giáp 
Tí, Mậu Tí). Tuối Tí thường giao du rộng rãi, với lúc ấy thì tuổi 
Tí rất hoạt bát, vui nhộn (Bính Tí, Canh Tí). Rồi tuổi Tí cùng 
trầm mặc sâu sắc lạnh lùng như một tín đồ hành hương về 
miền đất thánh (Nhâm Tí). Nếu nữ Tí, người ta sẽ ngạc nhiên 
về nàng, giống như một nhà sưu tập đồ cổ, khi hỏi về một 
người nào mà nàng biết, nàng sẽ diễn tả tì mỉ. Tuổi Tí rất 
thích tìm hiểu, đọc sách nên rất đa nghi. Tuổi Tí cũng là người 
có khuynh hướng lề độ, tha thứ, hay thích ở một nơi yên tĩnh. 
Về nhàn duyên, thường tuổi Tí ít được toại nguyện, da phần 
sau 35 tuổi mới chắc chắn. Tuổi thọ trên dưới 80. Đề phòng 
năm 29 tuổi. 

2. Tuổi Sửu : thuộc chòm sao Ma-Kết (Capricornus), nằm 
phíg Đông Bắc Hoàng Đạo thuộc chòm Ngưu Kim Ngưu, tức 
Capricornus. Phương Sứu là phương Thổ, tính tình bảo thư, 
kiên cố. Tuổi Sửu, dù nam hay nữ cũng đều thông minh, thông 
minh sinh ra nhạy cảm. Tuổi Sửu cũng có máu nghĩa hiệp, bởi 
vì cuộc đời từ lức ấu tho' của họ đá có nhiều tao ngộ trong sự 


858 



đen bạc cua đời. Họ chịu khó, cần cù, hiếu thảo, ham học, hoạt 
bát, cho dù lận đận lúc trẻ nhưng những nảm 27, 28 tuổi về sau 
bắt đầu phát trién. Trâu là con vật có sức, nhưng người tuổi 
Sứu không lớn con, nhưng lại rất gan dạ, nhiều khi liều lĩnh. 
Người tuổi Sửu làm việc gì cũng thành công, tuy vậy họ rất tôn 
trọng phong tục, truyền thống (bảo thủ), sùng tín nhưng rất 
gián dị. Lã người thẳng thắn, thông minh, công bình, có óc 
quan sát, phân tích, lý luận; sính văn chương và thêm chút... đa 
tình ngay từ thời “Chưa thập bát thành đinh chi mĩ”. Từ tuổi 
25 trở đi họ sống có nguyên tắc. Có tài về kinh tế. Tuổi có sự 
nghiệp chắc chắn phải là 30 tuổi trở di, qua khỏi nãm 53 tuổi 
thì giàu có nổi tiếng. Con cái từ 4 đến 5 người, thường thì họ 
sóng xa cha hoặc xa mẹ. Qua hạn 53 có thể thọ đến 80. 

3. Tuổi Dần: thuộc chòm Ma kết (Capricornus), nằm phía 
Đông-Đông Bắc Hoàng Đạo đó lả chòm Vỉ Hỏa Hổ, tức 
Capricornus. Tướng tinh là con Hố nên tính thích phiêu lưu, 
mạo hiểm, kết quà con người ấy có nhiều quyền uy. Tuối Dần 
có cuộc sống phong phú, tình câm dồi dào, sống khác người, 
nước da ngăm, nêu là nữ thì rất có duyên. Người tuổi Dần dèo 
dai, bền sức kiên trì. đù ổ' địa cao cũng vẫn thấy hoàn cảnh rất 
trái lòng, nên lúc nào cùng có nhiều tham vọng. Người tuổi 
Dần rất đa nghi và thường hay đụng chạm với tuổi Thân, và 
thường hay thất bại trước người tuổi Thản. Trong thập niên 30 
thường có nhừng tai nạn bất ngờ nguy hiểm đến tính mệnh. 
Qua dược thì thọ ngoài 70 (từ 66 đến 77). 

4. Tuổi Mẹo: thuộc chòm sao Thần Nông (Hố Cáp - Scor- 
pius) nằm về hướng Đông Hoàng Đạo đó là chòm sao Phòng 
Nhật Thố, tức Scorpius, tướng tinh là con Thò (người Việt 
thường gọi là con Mèo). Vì Thỏ có dáng lanh lẹn quí phái, dân 
gian có câu: “Tuổi Mẹo đâ khéo lại khôn”. Việc này khó bàn 
cài, vì trên thực tế người tuổi Mẹo có niềm tin rất sắt đá, lòng 
đã quyết diều gi thì làm dến cùng, có nhiều khả năng về khoa 
nhàn văn. Tuổi Mẹo không thích gánh vác việc gia đình (đàn 
ông) cùng không thích lập gia đình, tính hòa nhã được nhiều 


859 



người thích vì thế luôn tự cho mình là đúng, nhiều khi chủ 
quan Nói chung người tuổi Mẹo không có lý tướng gì cao siêu, 
thương xung khắc với người tuổi Ngọ và tuổi Dậu. Tuổi Meo 
biết rãt nhiều nghề, nhưng lại ít khi thành tựu dược điều gì. Đe 
phong năm 35 tuôi, 48 tuôí. Tho ngoài 70. 

5 Tuổi Thìn: giao thoa giữa hai chòm sao Thiên Bình 
kra) và Trinh Nừ (Virgo) vì tính phân bố đểu nên sao Cang 
Kim Long ớ hắn về Thiên Bình. Hình dậng sao giống con 
Rồng, đồng thời cũng gíôhg Cân Thiên Bình. 



Người tuổi Thìn có khuynh hướng triết học, vản chương, 
hay hoài nghi và tự tin vào tài phán đoán cua mình, nhưng 
thật ra tuổi này thường hay mâu thuần với chính mình. Nhữrig 
việc nan giải, tuổi Thìn cứ phân vân, bất nhất, thiếu phán 
đoán, còn việc bình thường thì lý thuyết rất hay. Liên hẹ với 
người khác, tuổi Thìn không rào đón, đi thẳng vào vân đe. Ai 
yêu cầu tuổi Thìn điều gì, người này luôn luôn làm ngay, không 
hê có óc tị hiềm. Các bà tuổi Thìn thường hay bị xung động, 
chông dối, chiến đâu cho đến hồi ngâ ngũ. Người tuồi Thìn cần 
nội dung hon hình thức, họ không quan tâm đến cách phục sức, 
trong khi đó họ hay xét nét từng câu nói. Nếu chịu hợp tác với 
tuôi Thân, tuôi Tí thì tuổi Thìn sè thành công lớn. Nếu không 
đu cóng năng hàm dưỡng, người tuổi Thìn dù nam hay nữ, tình 
duyên dề đô' vồ . Thời nay vì hạn chế sinh sản, nhưng tuổi Thìn 
rat dê có con. Chung cuộc còn ba con bên cạnh. Đề phòng năm 
49 tuổi dễ gặp thủy nạn Qua khỏi, thọ đến 75. 

6 . Tỉ/óí Tị: thuộc ngôi sao Cự Tước Coupe trong chòm sao 
Trinh nừ (Virgo). Dáng vẻ của chòm sao này như thủ thế, khép 
nep, khiemnhường. Người Tây phương cổ đại ký hiệu sao 
Trinh Na: còn người Đông phương vẽ theo hình dạng của 

nó, ; ; ... 'họ gọi là Dực Hỏa Xà. Người tuổi Tị hay đa nghi và 


860 



thường lân tránh. Họ thích hoạt động bí mật, từ trong ấn 
khưát nhìn lại, họ dễ thảy được sự đúng sai cưa người khác, 
nên việc làm của họ thường thì thành công. Trong viẹc hoạt 
động xả hội họ luôn muốn độc chiếm. Người tuổi TỊ có thiên tư 
về triết học, nghị luận sắc bén, và cách phô diễn cua họ trái 
ngrược với sự suy nghĩ. Khi họ ghét ai họ làm ra vẻ thân yêu, họ 
chua cay với ai thì làm ra vẻ thân mật, khi họ nói trắng ra thi 
người kia coi như hêt... xài! Người tuổi TỊ có lý tưởng cao xa 
nhưng chi thành công được buổi đầu. Giai đoạn 22 đen 32 là 
thời vàng son của họ. Người tuổi Tị thường cám thấy mình cô 
đơn vì vậy nên có những hành động xốc nổi có thể bị nhiều 
người bât bình và ghét ra mặt và cùng bởi một phần bẩm sinh, 
tuối Tị sống không thật. Đề phòng những năm: 36, 48, 60 có tai 
nạn nguy hiêm. Tuy thông minh, hiêu học nhưng cũng phải tu 
luyẹn tam tính đê giừ lây đức — đế ý một điều, thường người 
tuôi TỊ hay có những đị tật bẩm sinh từ nhỏ, đó dường như một 
tiên chứng đê người đó phải tu dưỡng ngay từ thuờ biết suy 
nghĩ. Chung cuộc ngoài 80. 

7. Tuổi Ngọ: thuộc ngôi sao Trường Xà (Serpent) trong 
chòm sao Sư Tử (Leo), người Tây phương cổ đại vẽ tượng trưng: 
^ o. Người tuổi Ngọ nhanh nhẹn phóng khoáng, ham vui, mau 
quen, mau chán. Vì sức khóe tôt nên tuổi Ngọ thích làm việc. 
Tính tình nóng nảy bât khuất, nhưng bù vào đó lòng biết phục 
thiện. Tuối Ngọ ở cung Ly thuộc chom sao Tinh Nhật Ma, họ 
thích làm việc lớn nhưng không có tính kiên nhẫn, bdi vậy tuổi 
mới ngoài bốn chục, họ thường muốn rút về những nơi vắng vẻ. 
Nếu gặp được những người hợp tuổi như Dần, Tuất, những 
người này biết tài họ, thì tuối Ngọ sẽ có những chiêu thức 
ngoạn mục biến nguy thành an. Chi e một điều, tuổi Ngọ đầy 
tự cao tự phụ, tự đại, nên thích sống tự lập ít .khi muốn hợp tác 
với ai. Tuổi Ngọ thường xung khắc với cha mẹ, về sau lại xung 
khăc vói con. Được 2 hoặc 3 con có danh phận. Hảy đề phòng 
những năm 44, 56 có những tai nạn hiểm nghèo. Hưởng thọ 
ngoài 60. 


861 



' :hÒ “. ( r ự Giải ÍCancer >' "ám về phía 

TỈrXl^Ị-^ 0 " g ® ạo ' í 6 là chôm Quỉ Rim Dương. Người 

ỉ*""* cố dại ký hi * u Sao Cự Giải, còn Bông phương vẽ 
hình nó: 6 




. 1 MÙ1 thưỂ ®ÍỊ rất mẫn cảm ' nhân hâu, muốn sống an 
ả„; n .Jí Ôn ? muốn d . â ™5 ách những đại sự. Có nhiều cỡhội tót 
;^. 1 l_!u n , . ưn , g . tUỔÌ , Mùi vỉn cứ đo dự suy tinh vì vậy mà 
* ườ i 1 !c b l ! V , những ảịp . ma y - người tuối Mùi có tính mềm deo 
™ khả nâng thuyết phục kẻ khác. Tuổi Mùi tuy không 

i i hù s bi t n . hay thÔng mint \ nhưng người này ăn mặc 
dùng mốt đúng điệu dáng vóc hấp dần nên nói ngươi ta van Un 

được Vả Ịại tụôi Mùi vốn bản chất lương thiện rất được lòng 

™ ọ ì r ’ gườL 26 hát đầu có của, đến 36 thì giàu to? Muộn con' 

I uôi thọ ngoài 60. 


9 - Tuổi Tìịữj ^ Th ^ỹ c ngôi sao Liệp Hộ (chó săn - Orion ) 
trong chòm sạo Song Tử (Gémeaưx) nằm phía Táy Nam Hoang 

ou 5_ 0n f ĩ íhị Th . ập , Bát Tú nó là Chủy Hỏa Hầu. Người Táy 

^ l ĩ ngrô , đại r biểu diễn sao nà y ; )kh oặc TT người Đong 
phương vẽ hình dạng của sao: ** 


thìcùng na ná. Người tuổi Thân thông minh nhanh 
^ ẹ r vát bat ’ đ ^ t vàolânh vực nào cùng CÓ khả năng 
^L đ ! t i ớ i mục đ í ch ; Người tuổi Thân thường là nhà phát mmh, 
nhà^ngữ học. tính tình độ lượng rộng rãi, nhưng lại là người co 
nhiêu khinh suất, khiêm tốn nhiều nhưng cũng tự cao nhiều, 
luôn luôn cho ta là người thiên hạ không ai sánh bằng. Gan da 
và mạo hiếm thành công nhỏ nhưng thất bại lớn, cuộc đòi nêm 
trai đú mùi đắng cay. Người tuổi Thân cùng đa mưu túc trí, giỏi 

+ h - e - ^ su ; v ngbĩ và vi ^ c làm CLÌa mm h> chơi bất kỳ môn gì, 
tuồi Thân đều thuộc hàng cao thủ, đa tài, học rộng, lòng dạ 


862 



^ ! n đ - n !?’ . dầu , ba0 hiểm n S hèo ập đến, tuổi Thân vẫn 

!ÍÌ Ì „ qU Ẩ ê lí n , thỏ f- Tuô l Thân buồn nhiều hơn vui, tình duyên 
dang dơ nhiều phen. Cũng là tài hoa bạc mệnh! Tuoi Than 

^ g bay gặp may mắn trong lúc ngặt nghèo. Những nàm 31, 

i 7 gậ p nạ f àến chết người. Qua năm 63 đại hung tai, nếu tránh 
được thì thọ đến 80. 

10 - Đâu: thuộc chòm Kim Ngưu (Taurus 17), nằm về 
hướng chánh Tây cua Hoàng Đạo, người Tây phương vẽ ký hiệu 

, , đầut r âu: N gười Đôn ể phương vẽ hình dạng nồ bằng 3 

măt lưới liên tục: m Jế ề. 

V X % 

'ê • * 

™ ên vản cô Trung Quốc gọi sao này là Mâo Nhật Kê, 

r>f^ Mnh í ân , g -ỉ. là Sa0 “ Tua : Rua ’’> và Tây phương gọi ià Sao 
I leiades - Tuối Dậu rất chịu khó, làm việc cần cu chăm chi,' 

dũng giờ giấc, có óc tổ chức. Tuổi Dậu không mấy khi lớn tiêng 
; suóng sà nhung việc không đồng ý họ thường tranh biện đến 
cung. Trong lãnh vực kinh tẻ' họ là người làm ra tiền của, là 
người có tài quản lý. Dối với họ, thành công thì chưa đủ, trông 
việc thành công đó phải có sự tận thiện tận mỹ. Người tuổi 
Dậu cung ưa cầu danh và cũng có những hy vọng hâo huyen. 

Hợ p V 5 T - Sưu ’ , xung với Tí M ẹ°- Các bà tu ôi Dậu khéo leo 
chín chắn, thích làm việc thiện. Đề phòng nhừng năm 40, 63. 
Thọ gần 80. 

ỉ ỉ. Tuổi Tuất: Tuổi Tuất thuộc chòm sao Bạch Dương (Airies 
B ) năm về phía Tây Bắc Hoàng Đạo. Người Trung Quoc gọi sao 
này là Láu Kim Cẩu. Người Táy phương cổ Đại biếu hiệu nó là 
cái sừng dê: "V“ . Người Trung Quốc vẽ đầy đủ hơn: 


Tl ^ i T uft là n Ễ ười đa nàng, trung thực, thẳng thắn hào 
hiệp^Đa phân họ ỉà người có dáng bên ngoài rất tuấn mĩ, khỏe 
mạnh. Người tuổi Tuất sớm rời xa gia đình, và đối xử với bạn 
bè như người ruột thịt. Người tuổi Tuất có tài về kinh tế, tính 
tmb rât rộng rãi phóng khoáng, trong việc tiền bạc họ rất 


863 



phản minh, mình có thể cam chịu thiệt, chứ không bao giờ để 
người khác thiệt, dù kẻ ấy là xa lạ. Các bà tuổi Tuất cũng có 
đặc tính này. Người tuổi Tuất giàu có và xuất ngoại nhiều. Tuổi 
Tuât thời trẻ lênh đênh chìm nổi, ngoài 30 tuổi mới tạm gượng. 
Thập niên 40 trở đi tuổi này giàu có và phát về mọi mặt. Tuổi 
Tuất rất ham học, giỏi thơ văn hội họa, nói chung mọi bộ môn 
nghệ thuật. Ba con, đứa con nào cũng thành đạt. Đề phòng 
nàm 28, 29 tuổi. Thọ đến 74. 

12. Tuổi Hợi: thuộc Tiểu quần tinh Phi Mã (Pégarex) năm 
trong Đại quần tinh Song Ngư (Poissons), người Trung Quốc 
gọi nó ìà Thất Hòa Trư, nằm gần phương cực Bắc của Hoàng 
Đạo. Người Tây phương biểu diễn có giống hình hai con cá 
ngược đầu: X . Người Đông phương dựa trên hình sao mà vè có 
dạng như một con cá: 



Người tuối Hợi tính tình ngang tàng phóng túng, sống có lý 
tương cao đẹp. Thuở nhỏ lao đao nhưng ham học, được bình 
yên một thời, rồi lập gia đình lại lao đao thêm một dạo nữa. 
Ngoài 30 tuổi cơ nghiệp mới vững vàng. Tuổi Hợi rất am tường 
mọi ngành nghệ thuật, giòi nhất là văn chương và khoa học. 
Người tuối Hợi cũng hay chú trọng đến hình thức, làm việc hết 
sức mình. Các bà tuổi Hợi dịu dàng, khéo léo nhiều khi có 
hiểm tâm, có cô' gắng tranh đấu để hướng thiện và hướng 
thượng. Cần đề phòng những nãm 28, 46. Thọ ngoài 60. 


864 



PHỤ LỤC III 

VÀI NÉT VỀ TẢ AO TIÊN SINH (1) 

Tả Ao tẽn thật ìà Vù Đức Huyền (2), một danh sư về thuật 
phong thủy, sống về đời vua Lê chúa Trịnh - được người dương 
thời tôn gọi là Thánh Địa Lý Tả Ao- 

Người làng Tá Ao, đất Nghệ An (Trung Phần). * 

Thuở nhò nhà nghèo, mẹ đau mắt nặng, không tiền thuốc 
thang phai đến làm mướn không công cho một thầy thuốc 
danh tiếng người Trung Hoa - Nhờ đó bà mẹ được chữa lành 
mắt - Để trá ơn và cũng mong học được nghề thầy thuốc, khi 
ông thầy Tàu về nước, ông xin đi theo. 

Thế rồi trong thời gian lưu ngụ ở Trung Hoa, ông đà học 
dược bí truyền về khoa chữa mắt. Sau đó ông chừa lành mắt 
cho một thầy địa lý người Tàu; người này trả tiền công ông 
không nhận, chỉ xin được truyền nghề địa lý. 

Sau khi được ông thầy địa lý tài danh truyền cho các bí 
quvết trong nghể rồi, ông trở về nước. Từ đó ông thường ngao 
du đó đây, từ vùng Thanh Nghệ ra đến đất Bắc đẽ mả cho 
nhiều người được kết phát hết sức hiệu nghiệm, tiếng tãm 
vang lừng khắp gần xa. 

Đến nàm gần 60 tuổi ông mất tại quê nhà. về sau dân làng 
có dựng đền thờ, tôn làm Phúc thần, hằng năm cứ đến ngày kỵ 
ông, co mò' hội cúng té rất trọng thê. 

[Việt Nam Danh Nhân Từ Điển, cua Nguyền Huyền Anh) 


(1 } Có một Tà Ao tiên sinh khác tỗn là Hoàng Chiêm, hoặc Hoàng Chién, hoặc Hoàng Chỉ, cũng 
gọi là Chiên Chi. tác giả bộ "Tà Ao Địa Lý Luận”. Có vài học già cho rằng, hai õng Tà Ao náy 
lá một 

(2) Theo Đào Duy Anh trong quyển ' Việt Nam Vãn Hóa Sừ CiXtng" thi Tả Ao tên là Nguyễn Đi/C 
Huyên 


865 


Mục Lục 


TỰa 5 

Thay lời giới thiệu - 9 

TẬP 1 

Phong Thủy Tinh tủy 1 5 

Phần ì 

Dẫn Nhập 17 

Chương Một 

Khái niệm về Dịch Lý 1 7 

A. Dịch Lý: Tiên Thiên và Hậu Thiên 

hay Hà Đố và Lạc Thư 17 

I. Tiên Thiên Dịch 17 

1. Dịch là gì? 17 

2. Ngũ Hành 20 

3. Vua Phục Hi với Tiên Thiên Bát Quái 21 

II. Hậu Thiên Dịch 24 

1. Từ Phục Hi đến Chu Văn Vương 24 

2 Biếu tượng của phương hướng 26 

3. Sự biến dổi cua Tiên Thiên Đồ 

ra Hậu Thiên Đồ 27 

4. Không Tứ với Chu Dịch 29 

B. Dịch Lý và Biêu Tượng 30 

I. Từ Càn Khôn đến Bát Quái 30 

1 Thứ tự Bát Quái cua Vân Vương 31 

2. 64 quái 31 

II. Các biểu tượng của Ngủ Hành và Bát Quái 33 

1. Biêu tượng cùa Ngu Hành 33 

2. Biếu tượng loại suy cua Bát Quái 33 


867 



3 Biéu dồ Am Dương tiêu trướng 

trong 12 tháng (lịch Kiến Dần) 37 
■4. Dịch Ly vã Phong Thủy 38 

Chương Hai 

Thiên Văn và Lịch Pháp 41 

A Thí én Yãn 41 

I Nhị Thập Bát Tú đối chiêu 46 

L Phương vị 28 sao trên xích kinh 46 

2 Hình dạng và sự ảnh hướng 28 sao 48 

a. 7 chòm sao Phương Đòng (Thanh Long) 48 

b. 7 chòm sao Phương Bác (Huyền Vù) 51 

c. 7 chòin sao phương Tây (Bạch Hồ) 54 

d. 7 chòm sao phương Nam tChu Tướci 58 

B Khái niệm về Lịch Pháp 62 

I. Các định nghĩa 62 

1. Năm 62 

2. Tháng 64 

li. Lịch Trung Hoa 68 

1 Vấn đề Can Chi 68 

2 Can Chi diệu phối 69 

3. Biến đổi năm Dương sang nàm Àin 72 

4. 24 Tièt trong năm 73 

5. Vòng Hoàng Đạo 74 

6. Sự liên dới giữa mặt trời và tiết khí 75 

7. Nhuận pháp 76 

8. Tính chất cúa Can Chi 78 

Chương Ba 

Độn Giáp 84 

A. Đôn Giap 84 

] Định nghĩa và qui ước 85 

L Bang phối hợp Hậu Thiên Bát Quái và 24 tiết 85 
2. Bát Mòn 86 


868 



3. Cửu tinh g 7 

4. Độn Giáp - Tam Kỳ - Lục Nghi 88 

5. Tam Nguyên và Cục Số 89 

6 . Phép tính số cục của Tam Nguyên 90 

7. Cách trình bày Kỳ Nghi 93 

8. Trực Phù - Trực Sử 95 

9. Tính chất của 9 Sao và 8 Môn 98 

10. Bát Môn, Trực Phù, Trực Sử, Lược Giải 101 

Phần ỉỉ 

Phong Thủy 1 24 

Chương Một 

Khái thuyêt về khoa Phong Thủy ỉ 24 

Chương Hai 

La Bàn ] 39 

A. Các phương pháp tìm phương hướng 139 

1 Phương hướng ở cày và đá 139 

2. Tìm phương hướng bằng đồng hồ 139 


3. Xác định phương hướng vào ban đêm 

4. Định hướng bằng bóng nấng 

5. Biêu — Thó Khuê 

6 Lục Nhâm Thức Bàn 

B. Nam Châm 

C. La Bàn 
Thực Tập 

Chương Ba 

Ngũ Hành 

1. Phân biệt các dạng Ngủ Hành 

2. Can Chi Ngũ Hành 

3. Nạp Giáp Ngũ Hành 

4. Hồng Phạm Ngũ Hành 

5. Chính Ngủ Hành 

6- Bát Quái Ngũ Hành 
7 Tứ Kinh Ngũ Hành 


141 

142 
144 
147 
151 
186 

189 

189 

193 

194 
200 
202 
203 
205 


869 



s. Tam Hợp ngũ Hành 205 

9. Song Sơn Ngũ Hành . 205 

10. Tứ Sinh Ngũ Hành 206 

11. Huyền Không Ngũ Hành 208 

Chương Bốn 

Khí 2 1 5 

1. Khái niệm về Khí . 216 

2. Sự biến hóa cùa Khí 216 

3. Sư tương thông của Khí 228 

4. Sinh Khí 223 

5. Sự tương sinh trong Âm luật (Luật Là tương sinh) 228 

6. Am Dương tiêu trường , 231 

7. Nguyên nghĩa của Nạp Giáp Ngũ Hành 234 

Thực Tập 245 

Chương Năm 

Hướng Huyệt - Tọa Hướng - Phân Châm 260 

1. Định danh vài thuật ngữ cơ bán 260 

2. Hướng Huyệt , 268 

3. Tọa Hướng 279 

4. Một bài toán quan trọng 282 

5. Long và Huyệt giao hương 286 

6. Phản Châm 3!2 

Thực tập 322 

Chương Sau 

Thời Gian 331 

1. Y niệm về thời gian 331 

2. Hai mươi bốn tiết 337 

3. Những quan hệ suy ra từ 24 tiết 344 

a. Giờ Ngọ thay đổi theo mùa 344 

b. 12 Trực 34g 

c. Kiến 357 

d. Tam Sát Kỵ 357 

4 Cu “g Ph > 359 


870 



a. Vấn dề thư số và cung sinh 359 

b. Tam Nguyên Cứu Ván 362 

5. Vấn đề Can Chi 379 

TẬP II 

Phong Thúy Trên đất nước Việt Nam 393 
Chương Một 

Loan Đầu Phong Thuy 395 

A. Những khái niệm cơ bản 395 

I Thế nào là Loan Đầu? 395 

II. Sơn 396 

1. Sơn 396 

2. Sơn Thê 397 

3. Sơn Thủy 400 

III. Long 403 

1. Long mạch 40" 

2. Thúy Long 418 

a. Miền BắC' 418 

b. Miền Trung 420 

c. Miền Nam - sông ngòi 422 

d. Các dạng Thúy . 426 

e. Lành và dữ của thủy Long 430 

f. Thúy khấu 435 

g. Minh Đường 43? 

h. Các dạng cúa Minh Đường 439 

IV. Huyệt 442 

V. Những yếu tố phụ của Phong Thủy 448 

1. Tứ tượng (Thanh Long. Bach Hổ, 

Chu Tước, Huyền Vũ) 448 

2. Hình thế 452 

3. Sa 452 

4 Đao trượng pháp 453 

5. Triều sơn 4 ° 4 

6. Hoa Biêu 454 


871 



7. Hãn Môn 454 

8. Bình Dương 455 

9. La Thành Viên Cục 457 

10. Quan, Qui, Cầm, Diệu 457 

B. Những cuộc đất kiểu mầu 439 

c. So sánh những cuộc đất lạ 5Q1 

D. Thâm định lại các kiểu đất 513 

E. Những cuộc đất hung 543 

Chương tì ai 

Sông Núi Việt Nam 549 

A. Địa lý thiên nhiên 549 

Và: nét vồ địa lý thiên nhiên nước Việt Nam 550 

B. Những cuộc đất lớn 550 

I. Há NỘÍ556 

II. Bác Ninh và Bác Giang 579 -* 

III. Tây Đô và Hồ Quý Ly 584 

1 Hồ Quý Ly 534 

2. Tây Đô Và Phong Thủy Học 586 

IV. Đất Lam Sơn và Lè Lợi 588 

1. Địa thế Lam Sơn 583 

2 . Núi Chí Linh 589 

3 . Sơ lược về Lê Lợi 589 

V. Thừa Thiên - Huế 591 

VI. Quáng Nam - Đà Nầng 608 

1. Đà Năng 608 

2 . Quảng Nam . 6Q3 

3. Hội An 312 

VII. Cần Thơ 014 

Tập III 

Phong Thủy ứng Dụng 6 1 7 

A. Đại cương về Dương trạch 619 

I. Khái niệm về Dương trạch 619 

1. Dương trạch khí 619 


872 



-• Gia trạch 

3. Canh trí cua ngòi nhà 

4. Thúy vực 

5. Sơn 625 

6. Nhà với nhà 

7. Đơn vị đo lường trong phong thùy 

8. Cổng, cứa 

9. Thiết kế nội' thất 

II. Các khuynh hướng về Dương trạch 

1 Các khuynh hướng cổ diên 

a. Phái Loan Đầu 

b. Thuyết Lý Khí 

c. Phái Trung Dung 

2 Khuynh hướng bán có điên 
3. Khuynh hướng hiện thực 

B. Chọn cuộc đất (Theo phái Loan Đầu) 

I- Nhùng khu đất 

1 Những khu đất. tốt 
2. Nhừng cuộc đất xấu 
II. So sánh những địa điểm xây dưng 
c. Xây dưng 

I La bàn và những nguyên tắc căn bản 

1. Vòng Trường Sinh 

2. Tiêu Thiiy 

3. Ba vòng La bàn 

II. Cung Phỉ trong xây dựng 

1. Bát Trạch 

2. Tám khí ỉành dử của Bát Trạch 

3. VỊ trí cứa 8 Khí 

4 Nhà sư Nhất Hành với Bãt Trạch, Bát Khi 
5. Những điều cần kiêng ờ bén ngoài nhà 
6 Một nội thất hoàn chính 

III. Tham khao về phép Tọa Hưdng của Nhặt Bán 


621 

622 

624 

627 

628 

634 

635 

637 

638 
638 

638 

639 

639 

640 
643 
643 
643 
658 
673 
678 
678 
678 

683 

684 
692 

696 

697 
699 
703 
705 
715 
720 


873 



D. Huyền Không học 

1. Tam Nguyên cừu Vận 

II Cửu Tinh, Cứu Cung, Cửu Khí 

1. Quy ước về sao 

2. Tính chât các lớp sao 

3. Một tính chất cho Ngũ Hoàng Thó 

4. Niên vận 

5 Nguyệt vận • 

6. Tọa Hướng trong Huyền Khỏng phái 

Phụ Lục 

Phụ Lục I 

11 năm Âm - Dương lịch dối chiêu 

A. Biếu tra Can Chi 

B. Các sao Trực và thứ trong tuần 
Phụ Lục II 

Ban mệnh tương đôi cúa cá nhàn qua 12 con giáo 
Phụ Lục III H 

Vài nét về Tả Ao 


733 

734 
744 
744 

746 

747 

748 

749 

750 

754 

754 

754 

754 

857 

857 

865 


874 



_ nghiên cữu về 


«w »eure* m **, 


c/ĩỉ« trách nhiệm xuất bản: 

an chương 

Biên tập: NGUYỄN tất hòa 
Bìa & trình bày: NHÂT nhân 
Sửa bản ỉn: THIÊN NGA 
Đơn vị liên doanh: 

© CTY VẤN HÓA THỜI ĐẠI 

NH Ằl^ BẨ 2A^ HÓ A raÔ NG TIN 
43 Lò Đúc - Hầ Nội - ĐT: 8264725 





